PHAM NGỌC DƯƠNG 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


HIỆN TƯỢNG NGOẠI CẢM 
HIỆN THỰC VÀ LÝ GIẢI 


Cuốn sách đã đăng ký bản quyền, 
nghiêm cấm mọi sự sao chép và sử dụng 
khi chưa cho phép. 


PHẠM NGỌC DƯƠNG 


HIỆN TƯỢNG NGOẠI CẢM 
HIỆN THỰC VÀ LÝ GIẢI 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương bình liệt sĩ 27/7/2008, 
Thiếu tướng - Tiên sĩ Nguyên Chu Phác, Chủ nhiệm bộ món 
cận tâm jý Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thuộc 
Bộ Quốc phòng có công bố: Tính đến thời điểm này đã có 
bảy nghìn ngôi mộ liệt sĩ được tìm ra nhờ khả năng của các 
nhà ngoại cảm. Điều này đồng nghĩa với việc khẳng định 
dùng ngoại cảm để tìm mộ liệt sĩ là có thật và thậm chí còn 
đạt được những kết quả không ngờ. Các nhà ngoại cảm đã 
tìm được không ft ngói mộ đã thất lạc từ rất lâu của những 
người anh hùng dân tộc như mộ cụ Hoàng Công Chất, 
Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Văn Tố/ của các liệt sĩ nhà văn 
Nam Cao, Trần Thị Khang, Huỳnh Ngọc Đảm... mộ các liệt 
sĩ dưới hồ Đắc LốP, trong rừng Tây Nguyên bạt ngàn... 

Mỗi cuộc tìm kiếm mộ liệt sĩ là một câu chuyện kỳ bí, khó 
có thể giải thích được và cũng là cả một quá trình vô cùng 
gian khổ. Mặc dù vậy, không phải bất cứ cuộc tìm kiếm nào 
do các nhà ngoại cảm chỉ ra đều có kết quả, và cũng không 
phải cuộc tìm kiếm nào trong một thời gian ngắn cũng có thể” 
hoàn thành. Có những nhà ngoại cám cùng đi với đoàn tìm 
mộ, có người lại chỉ dùng điện thoại để ướng dẫn từ xa. Có 
nhà ngoại cảm dùng đôi tai để nghe tiêng nói người đã mất, 


6 Phạm Ngọc Dương 


có người lại dùng đôi mắt để nhìn huyệt ân đường. Với nhiều 
cách khác nhau, nhưng họ đều là những người có tấm lòng 
cảm thông chía sẻ, sẵn sàng chịu mọi vát vả, cùng trăn trở, 
đau khổ với những người phải chịu nôi đau mất người thân. 
Họ không dòi hỏi gì, lặng lẽ tìm kiếm những ngôi mộ vì tình 
thương và trách mhiệm, như những mối liên hệ tỉnh cảm vô 
hình giữa người còn sống vả người ‹fâ mắt. Qua thời gian, một 
đội ngũ gồm nhiều nhà ngoại cám được hình thánh như Phan 
Thị Bích Hằng, Nguyên Khắc Bảy, Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn 
Thị Nguyên, Thấm Thúy Hoàn... 

Trước sự phát triển này, Đảng và Nhà nước ta hét sức 
quan tâm và đã thành lập một số trung tâm nghiên cứu khả 
năng con người đo các giáo sư, tiến sĩ tài ba đẩm nhận để 
nghiên cứu, đặc biệt là khả năng tìm mỘ của các nhà ngoại 
cảm. Tập sách trên tay các bạn là kết quả bước đầu của các 
nghiên cứu Ấy. Những câu chuyện bí ẩn có thật xoay quanh 
tiệc tìm mộ bằng ngoại cắm được phóng viên báo An nính 
thể giới Phạm Ngọc Dương ghỉ chép lại hết sức sống động và 
chân thực. Bên cạnh các câu chuyện là bùnh luận, suy nghĩ 
của các cơ quan, các giáo sư, các rhà khoa học về vấn đề này. 

Cuốn sách vừa là tư liệu về việc tìm mộ cùng những lời 
giải đáp khoa học, cũng vừa là dấu hỏi chờ đợi các CƠ quan 
khoa học liên ngành cùng bắt tay vào nghiên cứu những khả 
niăng ngoại cảm của con người. 

Nhà xuả† bản Hồng Dức xin trân trọng giới thiệu cuốn 
sách này với bạn đọc. 


Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 
LIÊN HIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
TIN HỌC ỨNG DỤNG 


ủy hàng nghìn năm trước, trên thế giới đã có 
những tài liệu ghi chép lại những sự kiện về khả 
năng đặc biệt của con người. Những hiện tượng này 
được miêu tả phần nhiều mang màu sắc tín ngưỡng, 
tôn giáo như trong Kinh Thánh, Kinh Côran, Kinh Phật, 
Kinh Vệ Đà, các truyền thuyết, huyền thoại dân gian... 

Từ thế ký XVIIH trở lại đây, nhiều nước như Anh, 
Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Malaixia... đã lập 
những tổ chức khoa học để tìm hiểu, nghiên cứu mang 
tính hàn lắm về khả năng đặc biệt của con người. Liên 
Xô, Mỹ đã nghiên cứu ứng dụng các khả năng ngoại cảm 
trong khoa học vũ trụ. Ấn Độ, Trung Quốc đã sử đụng 
khả năng đặc dị vào khoa học dự báo, ngoại giao... 

Trên thế giới đã có hàng ngàn cuốn sách nói về 
các khá năng ngoại cảm, các công năng đặc dị, nhiều 
công trình khoa học không chỉ mô tả định tính, mà còn 


8 Phạm Ngọc Dương 


tiến tới định lượng một số đạng của trường năng lượng 
sinh học. 

Nước ta cũng là tâm điểm phát tích ra nhiều sự 
kiện kỳ bí. Trong thực tế cuộc sống đã và đang diễn ra 
nhiều hiện tượng khác thường, khó phân biệt giữa mê 
tín và khoa học như hiện tượng Đô Bá Hiệp, Phan Thị 
Bích Hằng, Nguyễn Văn Chiểu, Tôn Nữ Hoàng 
Hương, Nguyễn Thị Nguyện, Nguyễn Văn Liên, 
Nguyễn Văn Nhã, Vũ Minh Nghĩa, Thẩm Thuý Hoàn, 
Năm Chiến... 

Những hiện tượng ngoại cảm và khả năng đặc đị 
nảy nở ngày càng đa đạng, trong đó có cả những "nhà 
ngoại cảm tự phong" đã trình làng để thi thế công 
năng đặc dị. Tính khoa học và tính mê tín đị đoan đan 
chen trong từng vụ việc, thậm chí nhiều khi người ta 
khó biết đặt mũi kim vào đâu. Dư luận xã hội phân 
chia các hiện tượng ngoại cảm và khả năng đặc dị 
thành hai luồng thái cực, dẫn đến sự đánh giá khen 
chê khác nhau: một bên cho rằng tất cả đều là khoa 
học huyền bí và khuyến khích phát triển, một bên coi 
đó đều là mầm mống của mê tín đị đoan và đòi phú 
quyết tất cả. 

Trước tình hình đó, cần phải có những khảo nghiệm 
khoa học thực sự nghiêm: túc để phân biệt rạch ròi đâu 
là hiện tượng khoa học khach quan, đâu là nơi ẩn nấp 
của sự mê tín dị đoan. 


Hiện tượng ngoại cảm... 9 


Ngay từ những năm đầu của thập kỷ 90, những khả 
năng ngoại cảm đã được nghiên cứu và ứng dụng phục 
vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ bị mất tích: 

- Năm 1992 - 1993, UBND thị xã Ninh Bình chủ trì 
việc Rm mộ 13 liệt sỹ tại chùa Non Nước - Ninh Bình 
bằng khả năng ngoại cảm. 

- Năm 1994, UBND huyện Uông Bí chủ trì việc tìm 
mộ 5 liệt sỹ tại Uông Bí- Quảng Ninh bằng khả năng 
ngoại cảm. 

- Ngày 26-6-1995, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội Trịnh Tố Tâm đã ký văn bản số 
2708/LĐÐTBXH-CV: Đồng ý việc tìm mộ liệt sỹ của Tiểu 
đoàn Phủ Thông bằng khả năng ngoại cảm. 

- Ngày 3-5-1995, Liên hiệp khoa học công nghệ 
tin học ứng dụng thành lập Ban nghiên cứu về khả 
năng đặc biệt của con người theo Quyết định số 
3595/OĐLH... 

- Ngày 27-7-1996 ba cơ quan (Hội Tâm lý giáo dục 
Việt Nam, Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng 
dụng, Báo Cựu chiến bính Việt Nam) đã ký Hợp đồng 
liên kết nghiên cứu khoa học để tìm kiếm thông tin về 
mộ liệt sỹ mất tích bằng ngoại cảm. Chương trình hợp 
tác này đã giúp cho việc tìm kiếm hàng ngàn thông tin 
về mộ các liệt sỹ bị mất tích. Kết quả đã được thông báo 
trên mục "Đi tìm đồng đội" của báo Cựu chiến binh. 


10 Phạm Ngọc Dương 


Ông Vũ Thế Khanh - Tống Giám đốc 
Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng 


Hiện tượng ngoại cẩm... 11 


- Năm 1996, Liên hiệp Khoa học công nghệ tin hợc 
ứng dựng, Viện Khoa học Hinh sự Bộ Công an và ba 
mươi ba cơ quan đồng tổ chức "Chương trình hiệp 
thương tìm lại Nam Cao", có sự tham gia của bảy nhà 
ngoại cảm. Kết quả kiểm định đã được Viện Khoa học 
Hình sự Bộ Công an công bố 1-1998. 

- Ngày 26-7-1997, ba cơ quan (Viện khoa học Hình 
sự Bộ Công an, Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học 
ứng dụng, Trung tâm bảo trợ văn hoá kỹ thuật truyền 
thống) đã trình Thủ tướng Chính phú xin phép được 
khảo nghiệm về những người, những hiện tượng được 
coi lä đặc biệt. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Nguyễn Khánh, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường 
cho phép ba cơ quan trên triển khai "Chương trình khảo 
nghiệm khả năng đặc biệt của ông Nguyễn Văn Liên 
trong việc tìm mộ liệt sỹ từ xa". 

Ngày 17-4-1998 các cơ quan đã trình báo cáo lên 
Chính phú về kết quả khảo nghiệm. Chương trình được 
đánh giá cao. Kết quả khảo nghiệm là hoàn toàn khách 
quan, khoa học và nghiêm túc. Từ đó việc tìm mộ liệt sỹ 
từ xa bằng khả năng đặc biệt của con người là phương, 
pháp đã được xã hội thừa nhận. 

Ngày 5-4-1998, Thủ tướng Phan Văn Khải đã nghe 
báo cáo trực tiếp và có ý kiến chỉ đạo: "Hoan nghênh 
Bộ KHCN&MT và các cơ quan tiến hành khảo nghiệm 


12 Phạm Ngọc Dương 


nghiêm túc. Kết quả khảo nghiệm đáng chú ý. Hoan 
nghênh cố gắng tích cực của các nhà ngoại cảm trong 
tham gia khảo nghiệm và đã giúp tìm được hài cốt 
nhiều liệt sỹ và thân nhân các gia đình. Ủy nhiệm cho 
Bộ trưởng Bộ KHCN&MT có thư khen ba cơ quan và 
anh Nguyễn Văn Liên. Đồng ý cho tiến hành khảo 
nghiệm giai đoạn hai. Xét nghiệm ADN một vài trường 
hợp để có căn cứ khoa học cho kết luận". 

Dể có được những kết quả bước đâu, chương trình 
nghiên cứu đã phải vượt qua nhiều chướng ngại, cả về 
phương tiện nghiên cứu lẫn dư luận xã hội vốn lướn 
luôn trái chiều và phủ định lẫn nhau. 

Hơn mười năm qua, bằng sự cần mẫn, thiện tâm và 
khách quan, với sự bảo trợ và quản lý về mặt khoa học 
của ba cơ quan, tập thể và các nhà ngoại cảm Việt Nam 
đã giúp cho các gia đình tìm được hàng chục ngàn ngôi 
mộ liệt sỹ và các vị tiên bối Cách mạng từ tận trong 
rừng sâu, dưới lòng sông, lòng suối, đưới đáy biển, ao 
hồ, nơi hải đảo xa xôi, thậm chí cả ở nước ngoài. Tuy 
nhiên, việc lý giải cho những hiện tượng đặc dị này 
không thể một sớm một chiều, nó vẫn là bài toán chưa 
có lời giải trọn vẹn, luôn thách thức giới khoa học ở mọi 
quốc gia và ở mọi thời đại. 

Qua cuốn sách của tác giả Phạm Ngọc Dương, 
đù mới chỉ nêu lên được một phần rất nhỏ trong hàng 
ngàn, hàng vạn ca khảo nghiệm của ba cơ quan, mới 


Hiện tượng ngoại cảm... 13 


chuyển tải được một phần rất nhỏ những dỡ liệu trong 
muôn vân sự kiện, nhưng đó sẽ là những kinh nghiệm 
rất quý cho các gia đình đi tìm hài cốt liệt sỹ, nó sẽ là 
"nguyên liệu" cơ bản cho các nhà nghiên cứu có thể căn 
cứ vào đó để phát kiến, tiệm cận đến những luận điểm 
khoa học hơn, sát thực hơn với bản thể của sự việc. Đặc 
biệt, với độc giá, đó còn là những thông tin tường minh, 
khách quan, cụ thể và trung thực về hiện tượng m mộ 
đây huyền diệu của các nhà ngoại cảm Việt Nam. 


Thay mặt Hộ: đồng khoa học 
của các cơ quan nghiên cứu 
VŨ THẾ KHANH 
Tổng Giám đốc 
Liên hiệp Khoa học Công nghệ tín học ứng đụng 


BÍ ẨN HIỆN TƯỢNG TÌM MỘ 
BẰNG NGOẠI CẢM VÀ NHỮNG LÝ GIẢI 
CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC 


Hơm chục năm trở lại đây, người dân cả nước được 
nghe nhiều chuyện hư hư thực thực về khả năng tìm 
mộ của các nhà ngoại cắm. Rá† nhiều câu chuyện bí Ấn, 
thâm chí hết sức ma quái được thêu dệt guanh những 
lời bản tán. Người thì tin đây là chuyên có thực, người 
nhấ† quyết bác bỏ, cho là lừa bíp, người thì nửa tín nửa 
ngờ, không biết thật giả ra sao. Để góp thêm tiếng nói 
về lĩnh vực tưởng như nhỏ bé, song cực kỳ sâu rộng, 
lớn lao này, PV Chuyên đề ANTG đã thu thập tải liệu 
gấp gỡ các nhà ngoại cảm, các nhà khoa học để đưa 
ra những lý giải mong bạn đọc có một cái nhìn đúng 
đắn, khoa học hơn về hiện tượng được cho là kỳ bí 
nhất này. 


PHẦNTI 


GIẾO SƯ TRẦN PHƯƠNG 
VÀ HÀNH TRÌNH TÌM Hài CỐT €M Gái 
Đầy BÍ ẨN 


? tuổi 80, GS Trần Phương (tên thật là Vũ Văn 
bung), nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Hiệu 
trưởng Trường Đại học Kính doanh và Công nghệ Hà 
Nội, vẫn lăn lộn với công việc của một nhà giáo, người 
quản lý, nhà khoa học. Nhớ lại hành trình đi tìm hài cốt 
người em gái qua các nhà ngoại cảm, ông vẫn không 
khối xúc động. GS Phương cho biết: "#J2/ cốf em tôi đã 
tìm thấy, nhưng những con đường dẫn đến kết quả Ấy 
thì vẫn là bí Ấn. Khám phá ra những điều bí ân Ấy 
không phải dễ dàng”. 

GS. Trần Phương có cô em gái, sinh năm 1929, tên là 
Vũ Thị Kính. Trong kháng chiến chống Pháp, cô lấy bí 
danh là Trần Thị Khang. Mười sáu tuổi, cô Khang đã 
tham gia cách mạng, làm giao liên rồi trở thành cán bộ 
phụ vận có uy tín. Năm 1950, cô là Huyện uỷ viên 
Đảng bộ Phù Cừ, Bí thư phụ nữ cứu quốc huyện, người 


18 Phạm Ngọc Dương 


Giáo sư Trần Phương 


Hiện tượng ngoại cảm... 19 


tổ chức và chỉ huy đội nữ du kích Hoàng Ngân nổi 
tiếng một thời. Tháng 6 năm 1950, trong một trận càn 
quét, địch đã bắt được cô đưới hằm bí mật, đưa về bốt 
La Tiến, là một bốt khét tiếng tàn ác, một đồn binh lớn 
án ngư phía Nam tỉnh Hưng Yên. Giặc Pháp đã dùng 
mọi thủ đoạn cực hình tra tấn hòng buộc cô khai báo, 
thế nhưng, cô không hé răng nửa lời. Biết không thể thu 
thập được thông tin gì từ cô, chúng đã giết cô rồi vứt 
xác xuống sông Luộc. Sau khi cô hy sinh, đội nữ du 
kích Hoàng Ngân của huyện đã phát động tuần lễ giết 
giặc trả thù cho cô Khang. Chính phú đã truy tặng cho 
cô Huân chương kháng chiến hạng nhì. 

Huyện uỷ và đội nữ đu kích Hoàng Ngân đã tổ chức 
đi tìm hài cốt cô Khang nhiều năm ròng nhưng không 
thấy. GS. Phương kể: "Mẹ ¿Ô hồi còn sống thứnh thoảng 
lại hỏi: Có am thấy em không? Töi đành tìm lời an di: 
Bao giờ hết chến tranh con sẽ tổ chức việc tìm kiếm, 
chắc được thôi mẹ ạ. Nói thế mà lòng tôi muốn khóc vì 
biết mình bất lực trước nôi đau của mẹ. C34 một dòng 
sống Luộc mênh mông như thế biết tìm ở đâu. 

GS. Phương cho biết, ông là người được đảo tạo 
theo tỉnh thần khoa học thực nghiệm nên cái gì chứng 
minh được mới tin là có, cái gì chưa chứng minh được 
thì dứt khoát không tin. Chính vì không tin chuyện 
thân thánh, ma quỷ nên những ngày giỗ tổ tiên, bố mẹ, 
em gái, ông không làm cơm cúng, không thắp hương 


20 Phạm Ngọc Dương 


mà chỉ cắm vài bông hoa tươi để tưởng nhớ. Những 
năm gần đây, khi nghe tin nhiều người tìm được hải cốt 
bằng phương pháp ngoại cảm, nhưng GS. Phương cũng 
không tin là chuyện có thật, ông cho rằng đó là trò lừa 
bịp. Tuy nhiên, được sự hướng dẫn của nhiều người, 
ông cũng muốn tò mò thử xem sao. Thế rồi, các nhà 
ngoại cảm đã thối lên trong ông niềm hy vọng lớn lao: 
Có thể sẽ tìm được em gái, như vậy sẽ giải toả được nỗi 
day dứt lớn nhất trong ông và gia đình. 

Ông Quỳnh, em GS. Phương, sau hơn một tháng ăn 
chực nằm chờ ở nhà anh Nguyễn Văn Liên (Tứ Kỳ, Hải 
Dương), mới được anh Liên vẽ cho một bản đồ chỉ phần 
mộ. Nhưng theo bản đồ đó thì mộ lại nằm ở huyện 
Khoái Châu, cách địa danh La Tiến đến mấy chục cây số 
về phía thượng lưu. GS. Phương suy luận rằng thông tin 
này chưa hắn chính xác nên ông đã tìm đến nhà ngoại 
cảm Nguyễn Văn Nhã. Để giúp GS.Phương, anh Nhã đã 
bay từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Anh Nhã kể với 
GS.Phương rằng, anh từng là một kỹ sư hoá, đẳng viên, 
nhiều năm công tác ở Đoàn thanh niên thành phố Hồ 
Chí Minh. Anh Nhã có khả năng này do học thiển. Anh 
đã vẽ cá ngàn ngôi mộ và các nhà khoa học thống kê 
thấy chính xác khoảng 60%. Bản thân anh cũng không 
hiểu vì sao anh có khả năng đó, chỉ biết rằng thông tin 
đến với anh thế nào thì anh vẽ ra vậy, còn thông tin 
đúng hay sai, đối với anh cũng vẫn là điều bí ẩn. 


"TRẬN ĐỒ BúT QUÁI" 
cỦa NHÀ NGOẠI CẳM NGUYÊN VĂN NHã 


rong căn phòng làm việc của GS.Phương, không 
hương khói gì cả, anh Nhã hồi vài thông tin về cô 
Khang, rồi anh lấy một tờ giấy to và mấy cây bút màu ra 
vẽ bản đồ. Anh Nhã vẽ một cách thư thả, lưu loát, không 
có vết gạch xoá nào. Trên bản đồ thể hiện con sông uốn 
lượn, đường to đường nhỏ giao nhau. Trên bản đồ ghỉ 
rõ: Từ bến đò La Tiến đi về hướng Đông Nam thấy một 
trường học, đi chừng 1,6km thì đến ngã tư, phía trái ngã 
tư thấy quán tạp hoá của cửa màu xanh dương, lúc đó rẽ 
_ tay phải thấy cái đình. Đi chừng 1km thì rẽ trái vào con 
đường nhỏ. Đi tiếp 60m rồi rẽ phải, đi khoáng 45m nữa 
thì đến mộ. Mộ nằm trên đất cô Nhường, 47 tuổi. Đối 
diện với mộ là quán ông An, 56 tuổi. Mộ chôn đầu về 
hướng Tây, cách gốc cây đa 4m, trên mộ có một khúc cây 
dài 4 tấc, một cực gạch vỡ màu nâu đỏ và 5 cây có đại có 
hoa mâu tím nhạt. 
Đọc lời miêu tả trên bản đồ thấy hoa cả mắt, nhiều 
đường loằng ngoằng như vậy thì sẽ rất khó chính 
xác. Thấy GS.Phương có vẻ suy nghĩ, anh Nhã liên bảo: 


22 Phạm Ngọc Dương 


"T2; sẽ cho GS một tín hiệu để tìm nhé" Nói rồi anh Nhã 
ghi vào bản đồ: 73h20 ngày thứ tư 26-7 sẽ có một bé gái 
chừng mười một tuổi, mặc áo hoa xanh đến gần mộ. 
Anh Nhã còn dặn tiếp: “Vếu GS đến sớm thì 5 cây có đại 
có 10 bóng hoa tím, nếu đến muộn thì chỉ còn 5 bông". 
G6. Phương ngạc nhiên quá liên hỏi: *⁄4nh không biết gì 
về vùng đất đó, vậy dựa vào cái gì mà anh vẽ tâm bản 
đồ chỉ trết đến vậy?“ Anh Nhã nói: “Tôi thấy trony đầu 
hiện ra như thế nào thì tôi vẽ như thế, tôi cũng không 
hiểu” GS.Phương hỏi tiếp: “Côn tên những người như cô 
Nhường, ông An, sao anh biết? “ Anh Nhã giải thích: 
“Tôi thấy trong tai có những âm thanh ấy. Có thể là 
Nhương, Nhườỡng hoặc Nhượng. Cũng có thể là 47 hoặc 
87 tuốt. Còn An thì cũng có thể là Am...“ Trao đổi xong, 
anh Nhã liền chia tay GS.Phương vào thành phố Hồ Chí 
Minh để tiếp tục công việc của một lãnh đạo một doanh 
nghiệp. Tin thì ít ngờ vực thì nhiều, song GS.Phương 
vẫn thử làm theo lời chỉ dẫn của anh Nhã. 

Đúng như chỉ dẫn, cả gia đình GS.Phương vượt 
100km từ Hà Nội về bến đò La Tiến. Tuy nhiên, tìm 
suốt cả buổi mà không thấy dấu hiệu khớp với bản đổ 
anh Nhã vẽ. Tình cờ lúc đó có một cụ già tên Yên ở làng 
đi qua, xem bản đồ rồi bảo: Bản đồ này vẽ theo đường 
ngày xưa, những con đường hâu như đã được nắn lại. 
Các địa điểm trên bản đồ và thực tế cũng không chính 
xác về cự ly. GS.Phương liên gọi điện cho anh Nhã và 


Hiện tượng ngoại cảm... 23 


anh bảo, miễn là tìm thấy các dấu hiệu như đã tả sẽ 
thấy phần mộ, còn cư ly thì có thể do anh ước lượng 
không chính xác. 

Tham khảo những người già trong làng về thực địa 
xưa kia của ngôi làng, cùng với những chỉ dẫn trên bản 
đồ, GS.cũng xác định được các dấu vết như trường học, 
đình, quán tạp hoá, nhưng con đường, ngõ ngách... 
Thông tín đã dẫn đến nhà ông Điển, một nông dân trong 
làng. Ông Điển khẳng định đất trong đê không thể có hài 
cốt. Ông Điển chỉ cho GS Phương đải đất bãi ngoài đê, 
cạnh vụng Quạ. Người dân ở đây gọi là vụng Qua bởi nơi 
đây ngày xưa có nhiều quạ bay đến ăn xác chết bị cuốn 
vào vụng. Cạnh vụng Qua có ba ngôi mộ vô thừa nhận. 
Tuy nhiên, không thấy có dấu hiệu nào quanh ba ngôi mộ 
như anh Nhã nói nên mọi người lại vào làng. 

Trong làng, giữa một mảnh đất khá rộng, có một 
ngôi nhà quay về hướng Nam, có sân gạch, tường hoa, 
mảnh vườn có những vạt dây lang và cái ao nhỏ. Cạnh 
đó có con đường làng, đầm sen rộng mênh móng. Phía 
bên kia đầm sen là đê sông Luộc. Sau ngôi nhà là một 
vườn chuối. Mảnh vườn phía Tây ngôi nhà trồng mít 
um tùm, dưới đất đầy cỏ đại, toàn một loại hoa bằng 
hạt thóc màu tím nhạt. Anh Nhã bảo chỗ ngôi mộ có 
5 cây hoa màu tím, nhưng trong mảnh vườn này đến 
đến cả vạn cây. Đâu đâu cũng thấy gạch vỡ bừa bãi, 
cảnh cây mục như đánh đố những người tìm kiếm. 


24 Phạm Ngọc Dương 


Ngay chân đê sông Luộc là nhà anh An, 45 tuổi. 
Nhà xây bằng gạch để ở chứ không bày biện bán hàng 
như anh Nhã nói. Tuy nhiên, chị vợ anh An cho biết, 
nhà có một quán hàng ở chợ, song nếu người quanh 
xóm mua hàng thì vợ chồng anh cũng có để bán. Còn 
đất bà Nhường? Cả làng không có ai tên Nhường hay 
Nhượng mà chỉ có bà Nhương, 70 tuổi. 

Qua những dấu hiệu trên, có thể kết luận rằng 
những thông tin dẫn dắt việc tìm đến ngôi mộ đã có 
đủ, nhưng những dấu hiệu của ngôi mộ thì lại không 
thấy. Mọi người đành nghỉ ngơi để chờ đến 13h30, 
xem có cháu bé dẫn đường như anh Nhã miêu tả hay 
không. 

Lúc đó là trưa hè oi â, GS Phương chợt nghĩ, ở cái 
làng hẻo lánh giáp đê này thì kiếm đâu ra một bé gái 
mặc áo hoa xanh? Mặc dù vậy, GS vẫn phân công mọi 
người đón các ngả đường dẫn đến nhà ông Điển. Cả 
giờ đồng hồ đường sá vắng tanh. Quá 15 phút mà vẫn 
không thấy bóng người. Bỗng một tốp thanh niên cười 
nói đạp xe từ cuối làng qua. Nhưng tất cả là con trai. 
Mấy phút sau thì có một tốp con gái cũng từ cuối làng 
đi tới. Tưy nhiên, một cháu đường như không muốn 
đi nữa mà đứng lại. Cháu bé mặc áo màu xanh lá cây, 
có hai bông hoa in to trước ngực. Cô bé bảo mình đã 
15 tuổi, nhưng trông vóc người nhỏ hơn so với bạn bè 
cùng lứa. GS.Phương hỏi về những ngôi mộ vô thừa 


Hiện tượng ngoại cảm... 25 


nhận, cháu gái này chỉ mấy ngôi mộ ở vườn chùa ngay 
cạnh đó. Tuy nhiên, đây là nhưng ngôi mộ của những 
người chết đói năm 1945, Cô bé lại chỉ ba ngôi mộ phía 
ngoài đê, cạnh vụng Qua. Khi ra chỗ vựng Qua, cô bé 
đứng chừng nửa tiếng bền bờ ao trước nhà ông Điển 
mà không có mục đích gì cả. G5.Phương thầm nghĩ: 
"Phải chăng đó là tín hiệu anh Nhã "điều" cho mình?". 
Nhưng rồi cuối cùng không khai thác được gì từ cô 
bé cả. 

Đến chiều, gần như mất hết phương hướng, 
GS.Phương lại gọi điện cho anh Nhã. Anh Nhã hỏi có 
thấy cái lạch nước không? Có thấy cái cống không? Rồi 
anh bảo GS.Phương đi tìm ngôi nhà mà bốn mặt đều 
sơn màu trắng lốp, trước nhà đầy hoa đỏ. 

Cái lạch nước thì thấy rồi, cái cống cũng tìm thấy 
dù nó đã bị vùi chôn gần hết dưới đất, nhưng mọi 
người tìm khắp làng chỉ thấy những ngôi nhà màu 
vàng hoặc xám. Cuối cùng mọi người mới chợt nhận 
ra cái quán nước bên đường bé tí tẹo, thấp lè tè, đủ kê 
chiếc giường, bày bán vài thứ hàng lặt vặt được quét 
vôi bốn mặt trắng xoá. Mọi người tạm cho đó là ngôi 
nhà. Còn hoa đó chín là cái đầm sen trước mặt với một 
biển hoa đỏ. Khi đó trời đã nhá nhem tối, mọi người 
phải rút về. Qua điện thoại anh Nhã dặn GS.Phương: 
“Từn được quán trắng làm mốc là tối rồi. Ngày mai sẽ 
tàm tiếp. Tìm mộ lâ một quá trình vất vả, không phải 


26 Phạm Ngọc Dương 


một lần là thấy ngay được". Sau đó anh chỉ dẫn cho 
công việc ngày mai: "8b sáng có mặt ở quấn sơn mầu 
trắng. Khi đó sẽ có một con chó vàng nâu đến cách 
đó chừng 10m, nó nhìn xem rnình có đi theo nó không, 
rồi quay đi. Hãy đi theo nó. Nó sẽ đi hơn 100m 
rồi dừng lại ngưi và bởi. Cần quan sát khu vực đó để 
am những dấu hiệu phần mộ như đã ghi trên bán đồ. 
Nếu tín hiệu trên không xuất hiện thì hãy tìm một 
con chó vàng nằm ốm một chỗ rồi đánh dấu chỗ đó 
mã đảo". 

Hôm sau, mọi người chờ mãi không thấy con chó 
nào xuất hiện liền chia nhau vào trong làng tìm. Trong 
làng nhà nào cũng thấy nuôi chó vàng và hễ thấy ai 
vào là chúng lao ra sửa ầm ï. Tìm kiếm mnãi rồi cũng 
thấy một con chó vàng nằm ệp trong nhà cụ Nhờ. 
Nhưng con chó không phải ốm mà nó chứa, rồi không 
ăn cơm, cứ nằm im một chỗ. Mọi người đổ ra khắp ngả 
tìm kiếm quanh vòng tròn bán kính 10, lấy tâm điểm 
là nơi con chó nằm. Thế rồi mọi người phát hiện ra 
một gốc cây đổ bằng bắp chân, bị vạt rau lang vùi lấp. 
Cách gốc cây chừng 2m có mấy viên gạch vỡ màu nâu 
đỏ. Cách mấy viên gạch vỡ đó chừng 3m về hướng 
Đông thì có cây cam cạnh bức tường. Có 5 gốc cây dây 
leo mọc bên cây cam và bám vào tường. Mọi người 
đếm kỹ thì thấy mỗi gốc mang hai bông hoa tím nhạt, 
to bằng ngón tay. 


Hiện tượng ngoại cảm... 27 


Qua điện thoại, anh Nhã hướng dẫn: Từ gốc cây đổ 
đến dây hoa tím vẽ thành một hình tam giác rồi đứng 
vào giữa, đánh dấu lại. Lấy một chiếc đũa cắm vào, 
rồi tự tay GS đặt một quả trứng lên định chiếc đũa. 
Nếu quả trứng nằm im thì đào chỗ đó, còn trứng rớt 
xuống thì cắm lùi ra nửa mét. 

Tuy nhiên, GS.Phương hết đặt đứng lại đặt nằm, 
quá trứng vẫn lăn bịch xuống đất. GS.Phương bực mình 
nghĩ: Chỉ tại cái đũa chết tiệt. Tiết điện nhỏ quá mà lại 
không phẳng thì làm sao mà đặt cho cân được. Ông liên 
lùi lại nứa mét, cắm chiếc đũa và đặt quả trứng. Kỳ lạ 
quá, quả trứng nằm im trên đầu đũa, tựa như có chất 
keo trên đầu đũa. GS.Phương khá ngạc nhiên nhưng 
ông không tin có sự can thiệp của linh hồn người chết, 
bởi theo ông trên đời làm gì có linh hồn, mà nếu có linh 
hồn thì nó cũng đâu phải là một lực tác động vật chất? 
Tuy nhiên, khi đó ông chưa tập trung để giải thích, tìm 
hiểu chuyện này. 

Trước khi tiến hành đào bới, mọi người tạm nghị, 
ra bến đò La Tiến ăn cơm. Trời đang nắng gắt bỗng 
giông gió nổi lên, mây đen ùn ùn kéo đến rồi mưa tầm 
tã suốt một giờ đồng hồ. Tạnh mưa, mọi người quay 
về thì sửng sốt khi thấy quả trứng vẫn yên vị trên đầu 
đũa. Chẳng lẽ khi mưa, bao giờ cũng có hai giọt nước 
rơi cân bằng xuống hai đầu quả trứng? Chẳng nhẽ 
gió to như vậy mà không có tác động gì? Theo lời 


28 Phạm Ngọc Dương 


GS.Phương, khi ông gỡ quả trứng ra khỏi chiếc đũa, 
hai tay ông cảm giác như có lực hút nhẹ. Ông nghĩ: 
Phải chăng nước mưa đã làm giãn nở quả trứng và 
chiếc đũa tre khiến cho quả trứng gắn chặt vào đầu 
đũa? 


Hiện tượng ngoại cảm... 29 


Nhà ngoại cảm Nguyên Văn Nhã 
và quả trứng nằm im trên đầu chiếc đữa 


30 Phạm Ngọc Dương 


Hai tếp thợ thay nhau đào sâu, rộng như lời anh Nhã 
nói. Rồi đào thêm về hướng Nam vài mét. Tuy nhiên, 
đào đến tối mịt, hố đã sâu đến gần 3m mà vẫn chỉ thấy 
đất và cát. Mọi người đều tỏ ra chán nản và cảm thấy 
"thầy" Nhã đã hết "phép". Mặc dù vậy, GS.Phương vẫn 
phải tiếp tục tìm kiếm, khi mà không còn phương pháp 
ˆ nào khác để tìm cho được em gái mình. 

Ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư, gia đình GS.Phương 
tiếp tục tìm kiếm, thậm chí vượt cả sang bên kia sông, 
thuộc đất Thái Bình để đi tìm những địa danh giống như 
trên bản đồ "thầy" Nhã vẽ, tuy nhiên, kết cực là sự chán 
nản, mất hết niểm tin. G5.Phương cũng như nhưng 
người con, anh em, đều là những nhà khoa học, vốn đã 
không tin những chuyện tâm lính, nay được chứng kiến 
sự việc tìm mộ không thành thì lại càng mất niềm tin vào 
các nhà ngoại cảm. Tất cả các hướng tìm kiếm như trên 
bản đồ và sự chỉ đẫn của anh Nhã coi như tắc tị. Phương 
chợt nghĩ: “Lão Nhã này đánh đố mình Lão bảy ra cả 
một “trận đồ bát quái" rồi bảo mình đi tìm cho đủ. Lục 
tìm cả đát nước này chưa chắc đã có nơi nảo khớp với cái 
'trận đồ bát quái" của lão" Tuy nhiên, GS.Phương lại 
nhớ đến lời của anh Nhã rằng khả năng tìm mộ của anh 
chỉ trúng 60%, vậy thì chẳng có lý gì để thắc mắc khi 
trường hợp của mình rơi vào 40% kia? 


PHẦN II 
THỰC HƯ QURNH CHUVỆN "GỌI HỒN" 


\ Ván tìm mộ bằng sự hướng dẫn của nhà ngoại 
cảm Nguyễn Văn Nhã coi như thất bại. Mặc dù 
thất vọng lắm, song GS.Trần Phương vẫn thử lần cuối 
với nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất, mà ai cũng biết đến, 
đó là Phan Thị Bích Hằng. 

Mọi người đồn đại rằng, nhà ngoại cảm Phan Thị 
Bích Hằng có khả năng "gọi hồn", song GS.Phương vẫn 
không tin trên đời lại có linh hồn. Việc gặp chị Hằng 
ngoài việc tìm kiếm thông tin về ngôi mộ cũng là kiểm 
nghiệm xem có linh hồn thật hay không. Buổi tiếp xúc 
với nhà ngoại cảm hôm đó chỉ có GS và hai chị em gái 
của ông. G5. đặn trước hai người không được nói gì kẻo 
để lộ thông tin cho "thầy bói nói dựa". 

Khác với anh Nhã, chị Hằng yêu cầu GS. đặt lên bàn 
một chiếc cốc, một vốc gạo để cắm hương, một ngọn 
nến và một bức ảnh của cô Khang. Khi đó chị Hằng nói 
tằng: “Bác không thờ trong căn phòng này bao giờ nên 
có thể cô Khang khó về" Nghe chị Hằng nói vậy, 


32 Phạm Ngọc Dương 


GS.Phương giật mình. Chắng những ông không thờ bao 
giờ mà từ 10 năm nay ông không ở ngôi nhà này, mà 
giao cho con ở. 

Sau đó, theo lời kể của GS.Phương, "linh hồn" cô 
Khang đã về theo tiếng gọi của chị Hằng. Chuyện này 
được ông chép lại rất tỉ mi: 

Sau mấy phút đán mắt vào tấm hình cô Khang, chị 
Hằng bỗng hớn hở: “Chấu chảo cô ạ. Cháu là Phan Thị 
Bích Hằng. Bác Phương nhờ cháu mời cô về để hỏi hài 
cốf của cô hiện nay ở đâu?" Rồi chị Hằng quay sang 
phía GS. Phương hạ giọng: “Có một người đân ông về 
đây cùng với cô Khang. Chú ấy nói tên là Sơn" 
GS.Phương rùng mình xúc động. Người tên Sơn chính 
là người anh, người đồng chí, người bạn thân thiết nhất 
của ông đã hy sinh. 

Qua "phiên dịch" của chị Hằng, "linh hồn" cô Khang 
nói: “4n không có duyên rồi. Anh đi tìm em, đổi mặt 
với em rồi mà không đến được với em. Từ hôm anh 
đến, mấy chý em trong đội Hoàng Ngân của em cứ bảo 
sao lâu không thấy anh Phương trở lại. Chỗ em nằm chỉ 
cách chỗ anh đào ba bước chân về phía bờ ao" 
GS.Phương hỏi: “Vậy em nẦm trên vườn hay đưới ao?" 
“Đến bờ ao cũng còn ba bước chân nữa. Phía trên em 
chừng 2m là chị Nguyên Thị Bê dội viên đội nữ du 
kích Hoàng Ngân, quê ở ngay làng La Tiền. Cách chỗ 
em nằm cũng chừng 2 m về phía Đông là một người 


Hiện tượng ngoại cảm... 33 


đàn ông bị bắt từ Hi Dương về em không biết tên, ba 
cái mộ dường như nằm trên một đường thẳng. Hai 
người kía bị giết cùng một ngày với em. Chúng cột (4V 
ba người lại với nhau rồi vứt xướng sông lúc nửa đêm. 
Dân phòng ta có đi tìm nhưng không thấy. Mãi mÃy 
ngày sau xác mới nói lên. Dân vớt được mới đem về 
đây chôn. Xa hơn còn bẩy người nữa cơ: MẤY người nổi 
lên trước thì dân còn cho được manh chiếu, còn nổ lên 
sau thì đến manh chiếu cũng không có nói gì đến quan 
tải” Sau đó, "cô Khang" còn chỉ dẫn tỉ mỉ chỗ cô nằm, 
với các đặc điểm về cây cổ xung quanh nhà mà 
GS5.Phương nhận ra ngay. GS.Phương hỏi tiếp: “Em có 
biết chỗ em nằm thuộc đát của ai không?. "Cô Khang" 
bảo không biết đang nằm trên đất của ai. Chị Hằng, 
nhìn vào khoảng không hỏi: “ÖJ37 cóƒ cứa cô còn nguyên 
vẹn không?" thì "cô Khang" nói với GS.Phương: “Chứng 
đánh em gãy xương sười, gãy xương cánh tay và 
xương đòn tay bên phái, gấy hai chiếc răng hàm trên 
bên phải, đập gò má bên trái. Xương cốt hiện nay vẫn 
còn nhưng đã mửn, vì chôn có quan tài đâu" 
GS.Phương hỏi với ý tứ điều tra: ®ăng em màu gì?“ 
"Bây giờ màu đen” Ông vội cãi: “Nhưng trước đây răng 
en trắng cơ mả?", "Cô Khang" nói tiếp: "Em chưa nói 
hết. Răng em đen xửi do bùn đất ngâm vào chứ không 
phải đen hạt na. Ngày xưa, các anh Ấy hay trêu em là 
có hàm răng đẹp nhất, tươï tắn nhất đội du kích. Nếu anh 


34 Phạm Ngọc Dương 


Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng 
đang từùn mỘ. 


Hiện tượng ngoại cảm... 35 


có đào nhầm sang mộ khác thì anh vẫn có thể nhận ra 
ngay, vì hàm răng của em không thể lẫn được. Cở 
khuôn mặt em cũng vậy. Tuy gò má bên trái có bị đẬp, 
nhưng cả khuôn mặt thì vẫn còn. Anh có thể dễ dâng 
nhận ra em. Nhưng khi đảo anh phải cân thận, vì chỉ 
cần xúc một xéng đất là nó vỡ ra ngay" Nghe "cô 
Khang" nói vậy, GS.Phương xúc động trào dâng. Mặc 
dù chỉ được nhắc đến một cách kín đáo, nhưng ông 
nhận ra ngay những đặc trưng của người em gái. 
Người con gái đã ha đời 50 năm mà vẫn không quên 
niềm tự hào về nhan sắc của mình, được các chàng trai 
ngưỡng mộ. Nghĩ vậy, lòng ông chợt xót xa. "Cô 
Khang" còn dặn tiếp: “K1z đào anh chú ý cổ tay em vẫn 
còn cát vòng bằng sắt. Thực ra đó là cái vòng sắt chứng 
xích tay em vảo tay người đàn ông bị bắt ở Hải Dương ". 
GS.Phương hỏi: “Nếu zừn được hài cốt của em thì đưa 
em về quê mình, cạnh mộ bố mẹ hay là đưa em về 
nghĩa trang liệt sỹ của huyện, nơi anh Sơn đang nằm?” 
"Cô Khang" nói: "A⁄#e@ bảo rằng: Con là phận gái thì về 
với bố mẹ để sau này cháu chắt còn viếng thăm, hương 
khói cho con. Nhưng anh Sơn thì bảo: Em đã di theo 
đội du kích Hoàng Ngân em cứ về nghĩa trang liệt sỹ. 
Tổ quốc ghỉ công mình đời đời người ta thắp hương 
cho mừnh chứ đâu chỉ có con cháu trong gia đừnh *. 

Sau một hồi trò chuyện, "anh Sơn" mới lên tiếng "trò 
chuyện" với GS. Phương. GS.Phương xúc động quá, 


36 Phạm Ngọc Dương 


không kìm được lòng, thốt lên như muốn khóc: “7rờ/ 
ơi, anh Sơn!" Người tên Sơn hơn GS.Phương bốn tuổi, 
từng là uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ Hưng Yên, Sơn Tây, 
Hà Đông, được điều vào bộ đội khi thành lập Đại đoàn 
320 làm trưởng ban tuyên giáo của đại đoàn. Anh hy 
sinh trong chiến dịch Hà Nam Ninh vào tháng ó-1951. 
Để kiểm nghiệm tiếp tính xác thực của "linh hồn", 
GS.Phương đưa cho chị Hằng bức ảnh đã thủ sẵn 
trong túi định bụng sẽ đưa ra hỏi "lĩnh hồn" về người 
này, nếu "linh hồn" không nhận ra thì hẳn là chuyện 
tảo lao, những câu giao tiếp như với linh hồn chỉ là đo 
Hãng bịa ra cho sinh động. Nhà ngoại cảm Phan Thị 
Bích Hằng xem ảnh và bảo đúng là bác Sơn, nhưng 
trông già hơn trong ảnh. Thực tế, bức ảnh chụp năm 
1948 trong tư thế rất bánh trai, khi GS.Phương đang 
công tác ở Sơn Tây. "Anh Sơn" nói: “Chứ từm em 
Khang mà không nói với anh một câu. Lần sau báo 
trước cho anh, anh sẽ dân đường chú đến tận nơi. Ái 
khoanh cho chú chỗ ây là họ hiếu biết đấy. Cũng may 
là khúc sông ấy hơi cong lại, xác em mình dạt vào, nếu 
không đã tồi tuột đi rồi" GS.Phương hỏi: “Anh bảo sẽ 
dân đường cho em, nhưng làm cách nào em nhận ra 
được?'. "Anh Sơn" nói tiếp: “Anh không thể nắm tay 
chú nhưng anh sẽ tìm một con vật nào đấy, con ong, 
con bướm chẳng hạn, rồi sai khiến nó để nó dẫn 
đường cho chú. Chú cứ đi theo nó đến chỗ nó đậu *. 


Hiện tượng ngoại cảm... 37 


GS.Phương còn hỏi ngày giỗ cô Khang là ngày nào thì 
"cô Khang" trả lời: “Đđớf với anh Phương thì ngày nào 
mà giỗ chả được. Em bị chúng nó bắt có được bóc lịch 
đâu mà biết ngày. Chỉ nhớ một hôm vào khoảng 18 
hay 19 gì đó, thằng quan tư bảo: “Bọn mày cứng đầu 
đến ngày 24 mà không khai thì nó bắn" Anh cứ lẤy 
ngày Ay là được, còn ngày âm lịch thì em không biết là 
ngây nào". Sau này so ra thì mới biết ngày 24-5-1950 là 
ngày 10-5 âm lịch. Sau khi trao đổi vài thông tin quanh 
chuyện Em mộ thì “linh hồn" cô Khang và anh Sơn 
biến mất. Khi đó, cuốn băng ghi âm 90 phút cũng vừa 
hết. GS.Phương đã nghe đi nghe lại cả trăm lần cuốn 
băng này và ông không thể nào bác bỏ những sự thật 
hiển nhiên của cái gì đó gọi là "linh hồn". Vậy nên, 
ông tiếp tục tiến hành cuộc tìm mộ người em gái lần 
thứ hai. 

GS.Phương cừng anh em trong nhà tiếp tục xuống 
địa điểm đào bới lần trước. Nhà ngoại cảm Phan Thị 
Bích Hằng cững đi theo để chỉ địa điểm cho chính xác. 
Chị Hằng đến gần gốc nhãn, ngắm nghía một lát rồi 
cắm hương xuống đất. Lấy bó hương làm tâm, chị vạch 
một cái hố hình chữ nhật để đào. Nhìn bó hương của 
chị Hằng, GS.Phương thấy nó cách chỗ đặt quả trứng 
lần trước 2m ra phía bờ ao, nhưng lại lui về hướng 
Đông 1m. So với điểm con bướm đậu và cây que thì 
cũng xê dịch chừng 1m về hướng Đông. 


38 Phạm Ngọc Dương 


Trong khi thợ đào đất chuẩn bị làm việc, nhà ngoại 
cảm Bích Hằng đặt ảnh cô Khang đưới gốc cây vải 
phía cuối cái hố vôi nói: "7a có, chỗ cô nằm thì cháu 
đã vạch theo toa độ cô chỉ dẫn rồi cô xem đã thật 
chính xác chưa để chỉ bảo cho chấu. Còn hài cốt thì 
rrhư hiện trạng chấu nhìn thấy côn rất ít, khi bốc lên có 
thể mủn ra. Vậy xin cô cho phép bốc lẫn cả đât mang 
về. Nếu không được đây đủ thì cô cũng thông cảm 
cho...” "Anh Sơn" nói chen vào qua sự "phiên dịch" 
của Bích Hằng: “Cứ bốc cho bằng hét, dù ít dù nhiều 
thì cũng là máu thịt của em mình. Không bỏ vừa trong 
tiếu thì đắp lên mộ cho em" "Cô Khang" lại nói tiếp: 
“Nếu có cách gì làm cho cụ Đặng Đừnh Giám sống lại 
thì gia đình mình khỏi mất công đi am kiếm. Kất gếc 
là đã gặp cu ở âm phủ mất rồi. Eưn bị chúng nó ném 
xuống sông, khi xác nói lên gặp lúc triểu cường, dạt 
Vào một khúc quanh nên được cụ Giám vớt lên kéo 
gua một cái rãnh nước. Cụ bảo: My vị chết ở đây, 
nếu đói khát, khi nảo ông An lên hương thì vào mà 
xửn lộc" 

Sau một hồi trò chuyện "trên trời dưới bể" liên quan 
đến những hải cốt ở quanh khu vườn, chị Hằng "xin 
phép cô Khang" cho bắt đầu đào mộ. 

Đào hết lớp đất "vượt thổ" thì chị Hằng ra lệnh cho 
thợ ngừng đào. Hằng nhảy xuống hố lấy dâm gạt nhẹ 
từng lớp cát đen. Chưa đến một gang tay thì vướng 


Hiện tượng ngoại cảm... 39 


ngay vào thanh củi mục. Nạy lên, ngâm vào nước thì 
nhận ra đó là một khúc tre già, thịt tre đã phân huỷ hết, 
nhưng cốt và xơ tre thì vẫn còn nguyên. Mợi người đều 
kinh ngạc khi biết thông tin về cái cán thuổng đã được 
báo trước. Riêng GS.Phương thì mừng khôn xiết vì đây 
là đấu hiệu đáng tin cậy nhất để nhận biết nấm mộ này 
đích thực là một em gái ông. Cái cán thuống (nhà ngoại 
cảm nói trước đó rằng, khi người chôn xác đào đất bị 
gãy thuổng đã chôn luôn cán làm dấu) đã bị vùi dưới 
đất cách đây 50 năm, người đời không ai tạo ra nó và 
cũng không thể nhìn thấy nó được. Sự chính xác đã đạt 
đến mức chỉ tiết. 

Sau khi tìm thấy cán thuống, chỉ gạt vài lớp cát 
móng là thi hài cô Khang hiện ra. Khi chôn, người ta đã 
đặt cô nằm nghiêng, người hơi cong, mặt nhìn về 
hướng Nam, đầu về hướng Đông, chân về hướng Đông 
Nam, trùm lên sọ là một mảng tóc đen, rồi đến đốt 
xương cổ nhìn rất rõ. Nhưng khi bốc lên thì tóc vụn tả 
ra, những đốt xương nguyên vẹn gãy ra như những 
chiếc bánh quy thấm nước. Mọi người cũng tìm được 5 
chiếc răng. Xem xét kỹ thì đúng là răng trắng (chứ 
không phải nhuộm đen như phụ nữ thời đó), nhưng do 
ngâm lâu trong bùn nên ngả sang màu đen xỉỈn. Còn 
chiếc còng sắt thì tìm mãi không thấy. GS.Phương nhận 
định, có thể qua nhiều năm trong bùn đất nó đã han gỉ 
mất rồi. 


40 Phạm Ngọc Dương 


Giáo sư Trần Phương với Phan Thị Bích Hằng 


Hiện tượng ngoại cảm... 41 


Sau khi tìm mộ xong, nhà ngoại cảm Bích Hằng nói 
với GS.Phương: "Lần nảy đ; tìm mộ cô Khang, cháu 
thương cô quá. Cháu hỏi cô rằng cô chỶ cho cháu móng 
tay cô ở đâu để cháu tìm thì cô giơ hai bản tay lên trước 
mặt cháu nói: Chúng nó rút hết móng tay của cô rồi còn 
đâu mà từn". GS.Phương bàng hoàng kinh ngạc vì điều 
nây chỉ có mình ông biết. Sau khi cô Khang bị giặc sát 
hại, huyện uỷ Phù Cừ gửi riêng cho ông một bản báo 
cáo kể rõ cô Khang bị bắt, bị tra tấn, bị giết hại như thế 
nào. Trong những cực hình mà địch sử dụng có việc 
dùng kìm rút hết móng tay, rồi cắm kim vào đó. Chúng 
còn đí điện, xiên gậy vào người rồi treo lên cành cây mà 
đấm đá đến chết. 

Khi nhận được bản báo cáo đó, ông Phương đã khóc 
rất nhiều, tuy nhiên, ông giữ kín điều này, không để ai 
biết để rồi phải đau lòng. Khi được chị Hằng kể lại điều 
đó, ông có một niêm tin chắc chắn người nằm dưới mộ 
đích thực là em gái của ông, không ai khác được. 

Công việc thu vét hài cốt xong xuôi thì nắng chiều 
đã tắt. Mọi người vây quanh gốc cây vải, nơi đặt bàn 
thờ tạm. Đến nhá nhem tối gia đình GS. Trần Phương 
mới đưa hài cốt của cô Khang về nhà. Hai ngày sau, lễ 
truy điệu nữ du kích Anh hùng Lực lượng vũ trang 
Trần Thị Khang (tên thật là Vũ Thị Kính) đã diễn ra 
trang trọng tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện với sự 
có mặt của hàng vạn người. Trên khuôn mặt của 


42 Phạn Ngọc Dương 


GS.Phương đầy vẻ xúc động và mãn nguyện. Nỗi day 
dứt sau nửa thế ký của ông là lời hứa với mẹ sẽ tìm xác 
em về giờ mới thực hiện được. Tuy nhiên, những bí Ẩn 
của thế giới tâm linh huyễn hoặc sẽ vẫn còn ám ảnh 
ông mãi mãi, bởi ông là một nhà khoa học, không tìm 
ra được lời giải cho những hiện tượng kỳ bí này, lòng 
ông khó có thể nguôi ngoai... 


PHẦN II 


TÌM NGƯỜI CỒN SỐNG 
SaU ó0 NĂM THẤT Lạc 


heo tải liệu báo cáo, đến nay, các nhà khoa học ở 

bộ môn Cận tâm lý (Trưng tâm nghiên cứu tiểm 
năng con người) đã phối hợp với các nhà ngoại cảm tìm 
được trên 10 ngàn hài cốt liệt sĩ. Ba cơ quan là Liên hiệp 
Khoa học công nghệ tin học ứng dụng, Viện Khoa học 
hình sự Bộ Công an, Trung tâm bảo trợ văn hoá truyền 
thống cũng đã phối hợp với nhau thực hiện các đề tài 
nghiên cứu các nhà ngoại cảm từ hơn 10 năm nay. Kết 
quả vừa làm vừa nghiên cứu là cả vạn ngôi mộ, trong, 
đó phần lớn là hài cốt liệt sĩ bị thất lạc được tìm thấy. 
Tổng kết các đề tài cho thấy, có đến trên 60% các cuộc 
tìm kiếm thành công. Với số lượng và tỉ lệ hài cốt tìm 
được như trên có thể nói rằng, việc tìm được hài cốt 
thất lạc không thể là ngẫu nhiên, lừa bịp. Ngoài việc 
tìm thấy hài cốt thất lạc, các nhà khoa học cững đã ứng 
đựng khá năng của các nhà ngoại cảm vào những công 
việc khác. Một chuyện gây sửng sốt trong giới khoa học 


44 Phạm Ngọc Dương 


xảy ra gần đây là việc nhà ngoại cảm Nguyễn Thị 
Nguyện đã tìm được một người còn sống sau 6Ú năm 
thất lạc. Cuộc tìm kiếm này nằm trong một đề tài 
nghiên cứu của ba cơ quan gồm Liên hiệp Khoa học 
công nphệ tin học ứng dụng, Viện Khoa học hình sự Bộ 
Công an và Trung tâm Bảo trợ văn hoá truyền thống. 
Người đàn ông được tìm thấy tên là Vũ Văn Thà, hiện 
đang sống ở xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên. 

Trong căn nhà đơn sơ ở thôn Trung Thịnh (Trường 
Thịnh, Ứng Hoà, Hà Tây) ông Vũ Đức Thật, 70 tuổi, 
không nén được xúc động khi kể về hành trình đi tìm 
người em trai vẫn còn sống sót sau 60 năm thất lạc. Ông 
rưng rưng hàng lệ: "Qua bao nhiêu năm ấp ủ trong lòng 
muốn tìm lại được em trai, nay đã thành hiện thực. 
Mừng nhất là em tôi vẫn còn sống, thật không có gì 
hạnh phúc hơn. Đại gia đình chúng tôi không bao giờ 
quên ơn nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nguyện và Liên 
hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng đã giúp 
chúng tôi được đoàn tụ như ngày hôm nay". 

Ấy là năm Ất Dậu 1945, cả nước phải hứng chịu 
cảnh tang thương đói khát. Dù khi đó mới chưa đầy 
chín tuổi đầu, song ký ức về những ngày đói khát vẫn 
còn hằn in trong ông rõ môn một. Nạn đói đã cướp đi 
mạng sống của cha và hai người trong số năm anh em 
nhà ông. Người cha đã chấp nhận chết đói để ông và 


Hiện tượng ngoại cảm... 45 


mấy anh em có được mẩu củ chuối, mẩu rãi khoai 
giành giật cuộc sống với tử thần. Để tiếp tục sống, ông 
Thật và người chị gái là Vũ Thị Quặng (77 tuổi, hiện 
đang sống ở thôn Hoạ Đống) phải đi làm thuê, ở đợ 
mỗi người một phương cho nhà giàu. 

Ba tháng sau khi cha mất, trên đường đưa người em 
út đi tha phương cầu thực kiếm miếng ăn, mẹ ông đã 
qua đời khi cơ thể chỉ còn như xác ve, không chống lại 
được cơn đói. Mấy chị em ông Thật cũng mất mẹ và 
cậu em út từ lúc đó luôn. Khi đó, người em tên Thà của 
ông mới có 4 tuổi. Nhưng ta mang xác mẹ ông đi đâu 
cũng không rõ. Trong thâm tâm ông cũng như những 
người trong gia đình, cậu em út chắc chết đói còng, 
queo ở đâu đó và được người ta đem chôn vào hố chôn 
tập thể rồi. 

Sau chiến tranh, ông Thật và gia đình cũng ra sức 
tìm kiếm theo lời kể của những người biết về cái chết 
của mne ông, song trải qua nhiều năm vẫn không thấy. 
Việc tìm kiếm hài cốt mẹ ông coi như đã hết hy vọng. 
Gần đây, khí một người trong làng Trung Thịnh tìm 
được hài cốt liệt sĩ thất lạc qua các nhà ngoại cảm thuộc 
sự quản lý của Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học 
ứng dụng, đã nhen lên trong ông niềm hy vọng. Ông 
cũng thử tìm đến cơ quan này với nhiều nỗi hoài nghị, 
có chăng chỉ là đi "vái tứ phương" để an ủi lòng mình 
môi khi đứng trước mộ cha mà thôi. 


46 Phạm Ngọc Dương 


Được sự hướng dẫn của các nhà khoa học, sau khi 
thực hiện xong các thủ tục hành chính, ông Thật cùng 
người con trai cả được tiếp xúc với nhà ngoại cảm 
Nguyễn Thị Nguyện, người có khá năng đặc biệt mà 
các nhà khoa học đang nghiên cứu hết sức tỉ mỉ. Trước 
nhà ngoại cảm, ông Thật trình bảy nguyện vọng muốn 
tìm hài cốt người mẹ và em trai thì cô Nguyện nói với 
ông: "Cứ tìm xong mẹ đã rồi hãy tính đến em", 

Sau khi thắp nén nhang thơm phức, rồi như chăm 
chú nhìn vào khoảng không, nhà ngoại cẩm nói với ông 
Thật: “Năm 1943, khi mẹ ông đất theo người em út từ 
quê ra đến Thanh Trì (Hà Nội) qua ngói chùa thuộc 
thôn Triều Khúc xã Tân Triều thì qua đời do mệt và 
đói. Người dân qua đường đã chôn cất mẹ ông vảo bãi 
tha ma của làng, nhưng sau này người ta di chuyển bãi 
tha ma đi để xây dựng khu tá định cư, nhà cửa cao 
tầng mọc lên san sát. Xương cốt mẹ ông hiện nẦm trong 
khu đất ở của một người có tên chữ cái đầu là C“ Ông 
Thật nghe vậy thì thực sự kinh hoàng. Ông chưa nói bất 
cứ thông tin nào về người mẹ và em trai mình, kể cả các 
nhà khoa học, vậy mà chị Nguyện có thể nói rất chính 
xác. Ông cảm tưởng như chị đang nhìn vào màn hình 
chiếc tivi vô hình đặt trong khoảng không đang quay 
lại những gì diễn biến tại ngôi chùa làng Triêu Khúc 
cách nay 60 năm. Sau khí mô tả xong, chị Nguyện lấy 


3 


giấy bút vẽ lại rất tỉ mỉ sơ đồ nơi có hài cốt của mẹ 


Hiện tượng ngoại cảm... 47 


ông Thật. Cầm tấm sơ đồ khá chỉ tiết trên tay, lòng ông 
không khỏi nghi ngại, phấp phóng: Liệu gia đình có 
may mắn tìm được mẹ mình hay không? Nhưng rồi, sự 
việc cứ thế trôi chảy, sau hai ngày tìm kiếrn theo sơ đồ 
và sự hướng dẫn thêm qua điện thoại, ông Thật đã tìm 
được hải cốt của mẹ mình dù chỉ còn những mẩu nát 
vụn do khi chôn không có ván thiên và đã 60 năm 
không được sang cát. Kỳ lạ thay, nhưng thông tin như 
ngôi mộ nằm dưới gốc cây hồng xiêm, cạnh ngõ, chân 
nằm dưới tường nhà anh Triệu Văn Cường... đều đúng 
như chỉ dẫn của nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nguyện. 
Trong niểm xúc động lẫn vưi mừng, ông Thật lại tìm 
Đắp các nhà khoa học với nhưng hy vọng sẽ tìm được... 
hài cốt em trai mình. 

Sau khi trình bày xong kết quả tìm mộ mẹ mình, 
ông Thật nhờ chị Nguyện tìm tiếp mộ người em trai 
như lần trình bày trước. Sau một thoáng chau mày 
nhìn vào không gian, chị Nguyện nói với ông Thật: 
"Không thể tìm được hài cốt em trai ông, vì ông ta... 
chưa chết". Nghe chị Nguyện nói thế, ông Thật và 
người con trai cả lặng đi, không nói lên lời. Sau khi 
trấn tĩnh, ông hỏi lại chị Nguyện như rằng ông nghe 
lời chị chưa rõ: “C2 vừa nói gì thế a7“ Chị Nguyện 
tiếp: "#m trai ông hiện nay vẫn còn sống. Năm 1945, 
ông Ấy đi cùng bà mẹ, khi bà chết một người đã bế đi 
theo hướng Cao Bằng - Lạng Sơn". 


48 Phạm Ngọc Dương 


Sau khi nghe thông tin này, các nhà khoa học lập tức 
vào cuộc, theo dõi sát sao và ghi nhận lại khả năng 
"nhìn" xuyên không gian, thời gian để tìm người còn 
sống của nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nguyện. Nếu khả 
năng nây có thật thì đây sẽ là kỳ tài, các nhà khoa học 
sẽ phải bỏ nhiều công sức nghiên cứu, theo dõi tiếp. 

Tiếp tục nhấm nghiền mắt như trạng thái "xuất 
hồn", chị Nguyện đã xác nhận người em trai của ông 
Thật hiện đang sống ở một vùng đất thuộc thành phế 
Thái Nguyên. Sau đó, chị Nguyện bật băng phi âm và 
nói rằng: Vì người còn sống nên không vẽ sơ đồ mà chỉ 
cần tả đường đi, rồi cứ theo lời tả mà tìm sẽ thấy. 

Cầm cuốn băng về, ông Thật và đám con cháu nghe 
đi nghe lại. Thật khó có thể tưởng tượng nổi vì sao chỉ 
ngồi một chỗ mà nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nguyện 
lại có thể tả chỉ Hết đến từng cây cầu, con suối, từng km 
đường đi. Trong niềm khấp khởi vì người em còn sống, 
ông và đám con cháu sắp xếp lên đường nhanh chóng 
tìm lại em mình. 

Ngay hôm sau, ông và đám con cháu lên đường. 
Lân đi đầu tiên này, ông đi với mục đích chủ yếu là tìm 
hiểu địa bàn. Từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi 
theo hướng nhà ngoại cảm chí, ông cũng gặp "hai cầu 
cao và một cái cống nhỏ" có hình dáng, đặc điểm giống 
như lời mô tả trong băng. Tuy nhiên, đi thêm một đoạn 
thì có đến năm cái cống nhỏ nữa, cái nào cũng có hình 


Hiện tượng ngoại cảm... 49 


thù giống nhau. Ông Thật và đám con cháu chia nhau 
thành nhiều ngả, vào các làng xóm quanh khu vực hỏi 
han, song không ai biết chút thông tin gì về người em 
Vũ Văn Thà của ông. Mất phương hướng cộng với việc 
không liên lạc được với nhà ngoại cảm, bố con ông 
đành quay về. 

Tìm gặp chị Nguyện để báo cáo kết quả của ngày 
tìm kiếm đầu tiên, ông được chị cho biết rằng ông đã đi 
sai hướng. Theo nhà ngoại cảm, hướng đúng phải là 
Thái Nguyên - Bắc Kạn. Vậy là cuộc tìm kiếm lại quay 
về điểm xuất phát. 

Lần này, ông Thật và người con trai cả lên đường từ 
rất sớm theo đường chính từ trung tâm thành phố Thái 
Nguyên đi Bắc Kạn. Khi nhận thấy các thông tin về địa 
hình, địa vật đã khá chính xác, ông cẩn thận liên lạc với 
chị Nguyện thì được chị chỉ dẫn ngay: “Bác đã đï quá 
5km, phải lùi lại rồi rẽ phải vào khu vực gần ga Ấy". 

Trong thâm tâm ông nghĩ rằng, mọi chuyển động 
của bố con ông đều được nhà ngoại cảm đặc biệt kia 
nhìn thấy. Quay lại khoảng 5km, hai cha con ông rẽ 
phải theo hướng dẫn thì đến ga Quán Triểu. Theo lời 
nhà ngoại cảm, trên đường đi sẽ gặp một doanh trại bộ 
đội, tuy nhiên, thực tế đó là đơn vị cải tạo quân nhân 
đảo ngũ. Đi tiếp 3km, vừa đi bố con ông Thật vừa chia 
nhau đi hỏi tin tức về người em trai, nhưng không 
ai biết gì cả. Mất phương hướng, ông lại liên lạc tiếp với 


50 Phạm Ngọc Dương 


Anh em nhà ông Thật và ông Thà 


Hiện tượng ngoại cảm... 51 


chị Nguyện, thì được chị hướng dẫn: Ông đã đi quá 
3km. Như vậy là bố con ông Thật đã đi vào địa phận xã l 
Cù Vân, thuộc huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Lúc ấy đã 
là giữa trưa, các ngả đường bố con ông đã đi qua hết để 
tìm kiếm dấu hiệu như nhà ngoại cám miêu tả, song tin 
tức về người em trai vẫn bặt vô âm tín. Bao nhiêu hy 
vọng trong ông đã vơi đi rất nhiều. Có thể, ông không 
có duyên tìm được em trai mình đễ dàng như tìm thấy 
hài cốt mẹ. Nếu người em ông còn sống mà ông lại 
không tìm được thì những ngày cuối đời ông sống cũng 
không an lòng. 

Buổi chiều, ông Thật tiếp tục gợi điện cho nhà ngoại 
cảm Nguyễn Thị Nguyện để xin thông tin điều chính 
và trình bày cả những băn khoăn trong lồng thì thật bất 
ngờ khi được chị hướng dẫn: Vẫn còn một con đường 
nhỏ bên trái dẫn vào chân núi. Loay hoay mãi rồi bố 
con ông Thật cũng tìm thấy một con đường nhỏ lẫn vào 
những tán cây mà bố con ông không để ý. Đi sâu 1km 
Vào phía chân núi, ông nhận ra một ngôi nhà đúng như 
lời chị Nguyện mô tả, chỉ khác là bên trái không có cái 
ao nào. Tim đập thình thịch, ông Thật lò dò bước vào 
căn nhà đó với bao nhiêu hình dung về khuôn mặt 
người em trai đã thất lạc từ hơn 60 năm trước. Tuy 
nhiên, người chủ nhà đó lại là ông Nguyễn Văn Chắc. 
Qua trò chuyện được biết ông Chắc là người còn cả bố 
mẹ và anh em. Vừa thất vọng, vừa không giấu được 


.. Phạm Ngọc Dương 


lòng minh, ông Thật đem câu chuyện về người em trai 
đã mất tích mấy chục năm kể cho ông Chắc. Không 
ngờ, ông Chắc cho biết trong vùng cũng có một người 
chừng tuổi như thế, được một người ở đây đưa về làm 
con nuôi từ khi còn nhỏ. Thế nhưng, người đàn ông đó 
tên là Khương, Văn Thông chứ không phải Vũ Văn Thà. 
Nhận lời dò hỏi giúp, ông Chắc khuyên hai cha con ông 
Thật nén quay về đợi tin vì theo ông việc này không 
chắc chắn lắm, vả lại cũng không thể kết luận ngay 
được. 

Suốt mười ngày ở quê, ông Thật sống trong thắc 
thỏm lo âu và hy vọng, song không thấy tin gì báo về. 
Không có tin của người đàn ông tên Chắc thì coi như 
hết hy vọng. Đúng dịp đó thì có một chị cùng xóm tên 
là Cần bảo rằng sắp tới sẽ về xã Cù Vân (Đại Từ, 
Thái Nguyên) thăm mẹ đẻ. Chị Cần mới làm dâu ở 
làng ông Thật mấy năm nay. Ông Thật vội vàng lấy 
mảnh giấy viết mấy chữ: “Tháng 12-1945 mẹ Trương 
Thị Vòng có đưa em Vũ Văn Thà đý sau khi mẹ mất 
có người đã nhận và đưa em lên Thái Nguyên làm 
COP THÔI... "` 

Vẻ xã Cù Vân, chị Cân đưa cho người đàn ông tên 
Thông mảnh giấy ghi mấy dòng chữ đó. Đọc những 
dòng chữ đó, ông Thông rơm rớm nước mắt. Ngày đó 
ông còn quá nhỏ, không nhớ được điều gì, nhưng khi 
lớn, trong những buổi sưm họp gia đình, cha mẹ nuôi 


Hiện tượng ngoại cảm... Sở 


ông thường hay kể rằng, ông bà mưa ông bằng một 
thúng gạo của một người lạ mặt. Người lạ mặt đó cũng 
kể rằng họ "nhặt" được ông dưới Hà Nội, khi mẹ ông 
chết đói. Cha mẹ nuôi ông không có cơn, đã nhận ông 
làm con nưới, đặt tên cho ông là Khương Văn Thông và 
lấy năm khai sinh là 1945. Nặng ân nghĩa với cha mẹ 
nuôi, ông Thông coi họ như cha mẹ ruột của mình, hết 
lòng phụng đưỡng khi sống và hương khói thờ tự khi 
họ qua đời. Nhưng tuổi cảng cao, nỗi mong ngóng tìm 
về quê quán, cội nguồn càng xót xa. Ký ức đau thương 
thời thơ ấu dù lớn thế nào cũng không còn chút gì 
trong ông. Nhận được lá thư của người đàn ông lạ, 
nhưng như có linh tính mách bảo, ông Thông lập tức 
hồi âm với những lời lẽ tha thiết mong sớm được gặp 
mặt ông Thật. 

Ngay sau ngày nhận được thư của ông Thông, hai 
cha con ông Thật lại lên đường đi Thái Nguyên. Thật 
kinh ngạc khi cảnh vật nơi ông Thông ở đúng như lời 
mô tả trong băng phi âm: “7 mặt Đóng Bắc trông ra, 
tay phái là bếp, tay trái là ao. Tiên vào một chút là 
vườn cây, vườn rau. Có hai nếp nhà và lên nhà phải 
qua bậc thang” Lòng trào dâng xúc động, nhưng ông 
Thật vấn có phần e ngại vì hình đạng ông Thông khá 
khác biệt so với dự đoán của nhà ngoại cảm. Ông 
Thông cao hơn và khắc khổ hơn chứ không "trẻ hơn và 
thấp hơn". Qua chỉ dẫn, người con ông Thật tìm gặp 


S4 Phạm Ngọc Dương 


bà Tiễn (84 tuổi, là con nuôi lớn của bố mẹ ông Thông, 
thường tắm cho ông Thông khi nhỏ, hiện sống ở làng 
cạnh), và được bà kể mọi chuyện về thời thơ ấu khổ 
đau, lưu lạc của ông Thông y như nhà ngoại cảm 
Nguyễn Thị Nguyện mô tả. Không còn nghỉ ngờ gì 
nữa, anh vừa khóc vừa chạy về với chú ruột của mình. 
Trong lúc anh con cả của ông Thật đi "điều tra", ông 
Thật cũng “kiểm tra" tiếp bằng cách điện thoại về cho 
nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nguyện. Kỳ lạ thay, ông 
Thật chưa kịp trình bày nỗi băn khoăn, chị Nguyện đã 
nói ngay: “Chắc chắn ông Thông chính là người em 
trai bị thất lại của ông hơn ó0 năm trước, ông không 
phải lăn tăn, điều tra gì nữa" 

Bao nhiêu tình cảm và mong chờ trong những ngày 
tìm kiếm chợt vỡ oà. Hai anh em ông Thật và ông Thả 
ôm chằm lấy nhau trong nước mắt chứa chan. Hôm 
sau, hai anh em về quê. Đón họ là những giọt nước mắt 
mừng mừng tủi tủi của con cháu, xóm làng. Sau khi 
thắp nhang khấn vái bên mộ cha mẹ, trước bàn thơ tổ 
tiên và họ hàng thân thiết, ông Thông đã được nhận lại 
tên họ, quê hương, bản quán của mình sau hơn nửa thế 
ký lưu lạc. Cả gia đình ông Thật còn bàng hoàng khi 
nghe lại đoạn cuối trong cuốn băng ghí âm lời hướng 
dẫn của nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nguyện: “7Zờm một 
mà được mười ba" Ông Thà có cả thấy 13 người con 
và cháu. 


Hiện tượng ngoại cảm... 55 


Sau khi tìm được em trai Vũ Văn Thà, ông Thật tiếp 
tục 8m được mộ chị gái Vũ Thị Quắng ở giữa cánh 
đồng xã Phương Tú (Ứng Hoà). Bà Quắng bị chết đói 
năm 1945, khi 11 tuổi và được người ta chôn luôn ngoài 
cánh đồng. Đặc biệt, trong một chuyến đi vỏn vẹn một 
tuần, bằng sự chỉ dẫn của nhà ngoại cảm Nguyễn Thị 
Nguyện, bố con ông Thật còn tìm tiếp được 2 liệt sĩ 
nữa, là anh vợ và em vợ ông Thật. Hài cốt liệt sĩ 
Vũ Hồng Quân được tm thấy ở xã Nghĩa Thương 
(Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) và liệt sĩ Vũ Hồng Quang 
được tìm thấy giữa nông trường bạt ngàn cafe thuộc xã 
Đắk Sắk (Đắk Nông). 


PHẢN IV 
CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH NHằ NGOẠI cẳM 


Trước khi đi tìm lời giải cho hiện tượng tìn mộ 
bằng ngoại cam, tôi muốn cung cấp cho bạn đọc một 
vải thông tin liên quan đến con đường trở thành nhà 
ngoại cẩm để bạn đọc có một góc nhìn về những con 
người có khả năng đặc biệt nảy. 


Ô* Vũ Thế Khanh - Tổng Giám đốc Liên hiệp 
Khoa học công nghệ tin học ứng dựng: Nhưng 
người nào xưng là nhà ngoại cảm, nhận tìm mộ giúp 
mà ra giá tiền, hoặc có bất kỳ ý đồ trục lợi nào thì chăc 
chắn là lừa bịp. Bọn lừa bịp thường có rất nhiều chân gỗ 
và những trò bịp của chúng cũng hết sức tính vị. Kể cả 
các nhà khoa học, nếu không tiến hành nghiên cứu, làm 
trắc nghiệm khoa học cũng có thể bị chúng qua mặt chứ 
đừng nói đến người dân. Nếu bị bọn này lừa bịp, không 
khéo thân nhân không tim được hài cốt mà tìm p`.ải 
xương trâu bồ do chúng chôn xuống. Để chắc chắn tin 
tưởng, thân nhân cần liên hệ với các cơ quan có chức 


58 Phạm Ngọc Dương 


năng quản lý các nhà ngoại cảm để có được sự hướng 
dẫn cụ thể, chặt chẽ. 

Cũng theo ông Vũ Thế Khanh, ở Việt Nam hiện có 
gần một trăm người có khả năng đặc biệt, trong đó chỉ 
có hơn chục người có khả năng tìm mộ thực sự xuất 
sắc. Còn con số lừa bịp để trục lợi, hoặc hoang tưởng 
mình có khả năng đặc biệt thì phải đến hàng ngàn. 
Chính vì thế, ông cũng cảnh báo rằng, tất cả những 
người chưa được các nhà khoa học cũng như nhưng cơ 
quan có chức năng thẩm định, đánh giá bằng các để tài 
nghiên cứu cụ thể thì không thể tin tưởng được. Qua 
các cuộc nghiên cứu, đánh giá, các nhà khoa học tổng 
kết được bốn con người dẫn đến khả năng ngoại cảm: 
Thứ nhất là bẩm sinh, tức sinh ra đã có khả năng ngoại 
cảm. Thứ hai, sau những trận ốm thập tử nhất sinh 
bỗng phát hiện ra khả năng này. Thứ ba, các thiển sư 
tu hành lâu năm, đắc đạo. Thứ tư, do được đào tạo. 
Theo ông Khanh, trường hợp trở thành nhà ngoại cảm 
do bẩm sinh là rất hiếm, do tu hành đắc đạo thì có 
nhiều, song đối với các nhà tu hành, ngồi một chô biết 
chuyện thiên hạ chỉ là một bậc nhỏ trên con đường 
đến cõi Niết bàn. Các thiển sư chuyên tâm tu hành, 
không màng đến thế sự, tiếng tăm, danh phận và rũ 
bố hết việc đời nên họ không bao giờ công bố khả 
năng của mình. Họ muốn giữ tâm tịnh để tiếp tục tu 
hành khổ hạnh, do vậy, người đời thường không biết 


Hiện tượng ngoại cảm... 59 


được khả năng của họ. Người tiêu biểu về khả năng tu 
hành rồi trở thành nhà ngoại cảm là anh Nguyễn Văn 
Nhã. Anh Nhã hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí 
Minh. Anh thường ít khi tiếp xúc, gặp mặt người tìm 
mộ. Những ai muốn tìm được hài cốt người thân 
thường gọi điện hỏi anh, anh sẽ chỉ dẫn qua điện 
thoại. Anh Nhã làm thế là vì không muốn mang tiếng 
kiếm tiền từ việc chỉ đẫn người đời đi tìm mộ. Chính 
vì thế, nhiều gia đình tìm thấy mộ thân nhân qua sự 
chỉ dẫn của anh, muốn tìm anh hậu tạ nhưng không 
biết anh ở đâu, hỏi địa chỉ thì anh không cho, thậm chí 
mang quà đến anh cũng không nhận. Đã có cả ngàn 
người tìm được mộ nhờ sự chỉ dẫn của nhà ngoại cảm 
Nguyễn Văn Nhã, song vẫn không biết mặt mũi nhà 
ngoại cảm này như thế nào. Đối với những người tu 
thiển, mắc vào ham muốn, dù là vật chất hay hư đanh 
thì sẽ không bao giờ đắc đạo được, do vậy, anh Nhã 
rất ít khi xuất hiện. Việc có khả năng ngoại cảm do 
đào tạo bài bản chính là nét độc đáo ở Việt Nam mà 
các nhà khoa học đang chuyên tâm nghiên cứu, áp 
dụng. Đã có một số người sắn có khả năng đặc biệt, lại 
được các nhà khoa học rèn luyện nên trở thành nhà 
ngoại cảm có khả năng tìm mộ cũng như nhiều khả 
năng có ích khác, tuy nhiên, những người này còn 
đang trong giai đoạn nghiên cứu nên các nhà khoa học 
chưa cung cấp thông tín. 


60 Phạm Ngọc Dương 


Hầu hết các nhà ngoại cảm ở nước ta có được khả 
năng kỳ lạ là do một biến cố trong đời. Có người bị điện 
cao thế giật (ông, Nguyễn Văn Chiều), có người qua trận 
sốt hoặc trận ốm thập tử nhất sinh thì trở thành nhà 
ngoại cảm. Trong số những người trải đua biến cố thành 
nhà ngoại cảm thì ly kỳ nhất phải kể đến Phan Thị Bích 
Hằng. Con đường trở thành nhà ngoại cảm của Bích 
Hằng vô cùng gian nan, kỳ lạ và rất nhiều nước mắt. 

Phan Thị Bích Hằng sinh ra và lớn lên ở một làng 
nghèo thuộc xã Khánh Hoà, Yên Khánh, Ninh Bình. 
Năm 1990, khi mười bảy tuổi, vừa thi đại học về, Hằng 
cùng một cô bạn gái đang đi trên đường bỗng có một 
con chó chạy xổ ra cắn. Hằng bị cắn vào chân trái, cô 
bạn gái bị cắn vào tay trái. Cũng như người dân ở các 
vùng nông thôn, Hằng và cô bạn cảm thấy chuyện bị 
chó cắn rất bình thường, rồi quên ngay sau đó. Một thời 
gian ngắn sau khi bị chó cắn, Hằng nhận được giấy báo 
đỗ đại học. 

Khoảng một tháng sau, cô bạn đột nhiên không nói 
được nữa, hàm răng cứng lại. Nghĩ là bị đau răng, 
Hằng đưa cô bạn đi khám. Bác sĩ nha khoa kiểm tra và 
khẳng định không phải do đau răng. Hai người lại đèo 
nhau đến Bệnh viện Quân y V Ninh Bình. Sau khi 
khám xét, bác sĩ bão bạn gái của Hằng có triệu chứng 
của người bị bệnh dại. Tưởng như đất dưới chân sụt 
xuống, tử thần đã nắm tay mình dắt đi, Hằng nói như 


Hiện tượng ngoại cảm... 61 


người mất hồn: “Đứng như vậy. Cháu vả cô bạn đều bị 
một con chó cắn“ Sau hôm đó, Hằng cũng hôn mê bất 
tĩnh. Cô bạn thân thì đã qua đời. 

Gia đình đưa cô đi chữa trị nhiều nơi, bằng cả đông 
y lẫn tây y, song các bác sĩ, thầy lang đều lắc đầu, bởi 
bệnh này từ xưa đến nay không ai chữa khỏi nếu bệnh 
đã phát. Khi đến nhà một ông thầy lang theo Thiên 
Chúa Giáo, ông xem xét kỹ biểu hiện cơ thể rồi nói một 
câu an ủi: “Cua lòng lành sẽ che chớ cho con" Sau đó 
ông bảo người con trai ra nghĩa địa lấy một mảnh ván 
mà người ta vừa bốc lên hôm trước, rồi bào chế với vài 
vị thuếc. Dể giành giật giữa sự sống và cái chết, Hằng 
liển uống ngay vị thuốc khủng khiếp này. Sau khi uống 
thuốc, ông thầy lang bảo với bố mẹ Hằng: “Sau ba tiếng 
đồng hồ cháu sẽ cảm thấy nóng khắp người, lên cơn sốf 
mê man, nói sảng, thậm chí lên cơn điên căn xé. Nếu ba 
ngây sau cháu hết cơn thì cháu sông được còn nếu lên 
cơn trở lại thì cháu không sống được nữa. Tôi rất muốn 
cứu cháu nhưng khả năng của tôi chỉ có vậy" Đúng 
như lời ông thầy lang nói, 9 giờ tối Hằng lên cơn cắn xé 
điên cuồng, đến 11 giờ đêm mới thiếp đi. Ngày thứ 
nhất, ngày thứ hai không thấy triệu chứng gì. Ngày thứ 
ba, khi cùng người anh trai của cô bạn gái đã mất 
ra một thắp hương thì đột nhiên Hằng cảm thấy có 
một luồng khí lạnh chạy đọc sống lưng. Hằng liền nói: 
“Anh đưa nhanh em về em sắp lên cơn điên rồi" 


62 Phạm Ngọc Dương 


Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và mẹ 


Hiện tượng ngoại cảm... S3 


Từ đấy, Hằng không còn biết gì nữa. 

Đến 1 giờ sáng hôm sau, gia đình khóng còn hy 
vọng bởi Hằng đã hoàn toàn tắt thở. Bình thường, 
những người trẻ tuổi như Hằng ở quê được khâm liệm 
rất nhanh rồi đem chôn, không tổ chức lễ tang, kèn 
trống. Thế nhưng, có một ông cụ dạy chữ nho ở làng rất 
giỏi tử vi vào nhà Hằng, sau một hồi tính toán, ông bảo: 
"Thứ nhất, chưa qua giờ Thìn không được khâm liệm 
cháu; thứ hai, cứ để nó nằm như thế( không được thắp 
hương". Lúc đó, một ông bác sĩ nói: "7Ø nhất đây mặt 
chấu lại, đế gia đình đi chuẩn bị cho cháu, tại sao cụ lại 
nói vậy" Ông cụ đó nói tiếp: “Các anh thì có cả một nền 
y học hiện đại còn tôi chỉ là tàn hương nước thánh, 
nhưng tôi khẳng định nó không chéf" Nghe cụ già và 
bác sĩ tranh cãi, gia đình Hằng rất hoang mang, không 
biết xử trí thế nào. Thế nhưng, ai đi mua gỗ đóng quan 
tài cứ đi, ai ngồi chờ xem lời ông cụ linh ứng thế nào thì 
cứ chờ. 

Hồi khắc khoải chờ chết, Hằng có hỏi bố (bố Hằng 
là quân nhân): “W? sao những vị lãnh đạo chết người ta 
lại bắn bảy loạt đại bác" Nghe bố nói vậy, Hằng liên 
bảo: “K”z con mắt bố bắn cho con bảy phát đạn để con 
mau siêu thoát trở về với gia đình mình” Bảy giờ sáng 
hôm đó bố Hằng mới về đến nhà. Trông thấy đứa con 
gái tội nghiệp tắt thở nằm đó ông không kìm được 
nước mắt. Nhớ lời hứa với đứa con gái, ông lôi súng 


64 Phạm Ngọc Dương 


ngắn ra rồi có bao nhiêu đạn ông bắn hết lên trời. Tiếng 
súng nổ làm Hằng bật tỉnh dậy và phản xạ đầu tiên là 
lao ra phía súng gọi “Bố ø!“ Hằng đạp phải những 
chiếc vỏ đạn và ngã rất mạnh xuống sân. Mọi người 
liển khiêng cô vào trong nhà. Sau khoảng nứa tiếng, 
Hằng tỉnh lại hoàn toàn. Khi đó, một cảm giác rất kỳ lạ 
đến với cô. Thân thể dường như mất trọng lượng, như 
đang bay và rhìn mọi người như ở một thế giới khác. 
Theo lời chị Hằng, trong thời gian 30 phút bất tỉnh do 
trượt ngã đập đầu xuống sân, cô thấy bà nội và bà 
ngoại (cả hai đếu đã mất) gọi cô. Hằng thấy mình đang 
đi qua một cây cầu bắc qua con sông lớn với mây mờ 
sương, khói bao phủ. Phía bên kia câu, bà ngoại cùng 
rất nhiều người đứng vây tay, bà nội thì đứng bên bờ 
này kéo lại. Cố vùng vẫy, Hằng tuột khỏi tay bà. Đúng 
lúc đó thì tiếng súng làm Hằng giật mình tỉnh dậy. Mọi 
người đều vui mừng khôn xiết, coi việc Hằng sống lại 
là chuyện thần kỳ. 

Vài tháng sau, khi khoẻ mạnh hắn, Hằng thường đi 
lung tung, không có định hướng. Điều kỳ đị là nhìn 
mặt mọi người Hằng có thể biết được họ còn sống lâu 
hay sắp chết. Một số người đang khoẻ mạnh song lại cứ 
như có ai đó nói với cô rằng họ sắp chết, thế là cô tìm 
họ nói cho họ biết rằng họ sắp chết. Không ít lần cô bị 
ăn đòn vì... độc mồm, độc miệng. Ngày đó, trong làng 
có ông Vũ Văn Trác, 50 tuổi, rất khoẻ mạnh và quý mến 


Hiện tượng ngoại cảm... 65 


Hằng. Ngày Hằng còn bé, có cái bánh, cái kẹo ông đều 
đành cho. Một hôm, gặp ông Trác đi làm đồng về, 
Hằng báo: “ng ơi, chắc là ông sắp mất rồi. Ông đừng 
đi làm nữa cho khổ?“ Nghe Hằng nói thế, ông Trác cằm 
cái roi trâu quát: “Ả, zưởng lä con cô giáo mà tao không 
dám đánh a7 Bố mày có là đại tá thì hôm nay tao Cũng 
phải cho mày một trận" Khi ông Trác cầm roi trâu 
đuổi, Hằng còn vừa chạy vừa quay lại báo: "ng sẽ chếf 
thật mà" Ông Trác tức sôi máu đánh Hằng một trận, cô 
đau phát khóc, nhưng vừa khóc vừa khẳng định vài 
ngày nữa ông sẽ chết. Hôm ấy những người chứng kiến 
được bữa cười ra nước mắt. Nhưng rồi, vài ngày sau loa 
truyền thanh xã thông báo ông Trác chết thật. Thông tin 
ấy làm cả làng sợ hãi. 

Tiếp sau ông Trác là ông Bùi Văn Trai, chủ nhiệm 
HTX thêu xuất khẩu xã Khánh Hoà. Ông Trai là bạn rất 
thân của mẹ Hằng. Hôm đó, giữa hội trường Uỷ ban 
nhân dân xã, rất nhiều người chứng kiến, Hằng nói: 
“Đến tháng Giêng là chứ chét đấy, có bao nhiêu hợp 
đồng xuất khấu chú bàn giao hết đị, nếu không đến lúc 
Ấy lại không kíp" Ông Trai bực mình nói với bố mẹ 
Hằng rằng: “Anh ch; phải về dạy bảo con, chứ cứ để nó 
huyện thuyên như thế là không được". Không ngờ, đầu 
tháng Giêng ông Trai chết thật. Sau chuyện đó cả làng 
báo Hằng bị ma ám, nói ai chết là người ấy chết. Người 
ta cứ nhìn thấy Hằng là tránh xa. 


66 Phạm Ngọc Dương 


Mọi người trong gia đình Hằng đêu đau khổ. Mẹ 
Hằng là giáo viên đạy giỏi nhiều năm, các phụ huynh 
đều rất tin tưởng khi con cái họ học lớp bà chủ nhiệm, 
nhưng biết chuyện của Hằng thì đều xin cho con 
chuyển lớp. Hằng ra sức thuyết phục mọi người rằng 
cô không bị thần kinh, những chuyện đó là do cô nhìn 
thấy, nhưng không ai tím. Cha mẹ cô đưa cô đi hết bệnh 
viện nảy đến bệnh viên khác khám thần kinh, rồi đưa 
đi gặp hết "cậu nọ, cô kia" cúng bái. 

Mặc dù khi đó Hằng có khả năng phán đoán được 
tình trạng sức khoẻ, thậm chí cả suy nghĩ của người 
khác, song Hằng đau khổ đến nỗi chỉ mong quên hết 
khả năng ấy đi. 

Theo lời kể của Hằng, một ngày, trong cơn tuyệt 
vọng, Hằng ao ước được nhìn thấy bà nội và bà ngoại, 
những người cô rất yêu quý. Thế rồi, kỳ lạ thay, vào 
ngày giỗ bà nội, Hằng "nhìn thấy" bà nội (bà chết khi 
Hằng 10 tuổi), bế theo một đứa trẻ và đắt theo một đứa 
nữa. Hằng nói chuyện với bà, rồi kể cho mọi người 
nghe. Ông nội nghe Hằng nói liên kể rằng đó là hai đứa 
con của ông đã mất lúc tám tháng và ba tuổi. Lúc này, 
mọi người mới kinh hoàng nhận ra rằng, Hằng có khả 
năng đặc biệt. 

Ngôi làng Hằng đang sống có ngôi chùa Dầu rất cổ. 
Khi nhà Trần đánh tan Chiêm Thành, bà Huyền Trân 


Hiện tượng ngoại cản... 6? 


công chúa không về Thăng Long mà vào tu ở ngôi chùa 
này. Sau này gia tộc họ Trần cũng về đây ở, rồi chết đi 
thì chôn luôn ở quanh chùa. 

Một lần, Hằng vào nhà ông chú ruột chơi rồi bảo 
rằng, trong vườn nhà chú có bóng người. Nhà chú 
Hằng ai cũng mắc bệnh kỳ lạ, teo một bền chân, ngoẹo 
một bên đâu về bên phải, nên ông rất tin lời Hằng nói. 
Thế là hai chú cháu đào bới thử mảnh vườn. Không 
ngờ thấy một lớp ngói đã mục, rồi đến một lớp đất đỏ. 
Gạt lớp đất đỏ ra thì thấy lớp quách bằng hợp chất gồm 
vỏ hến, vôi, mật. Phá lớp này ra thì thấy cỗ quan tài 
chạm trổ rất đẹp bằng gỗ ngọc am. Bật nắp quan tài 
thấy xác ướp một người đàn ông. Sau này, các nhà sử 
học xác định ngôi mộ có tuổi 700 năm. 

Sau sự kiện trên, dân làng kéo đến nhờ Hằng tìm 
mộ giúp rất đông và Hằng tìm được cho rất nhiều 
người. Dân làng nhìn thấy Hằng từ xa đã chắp tay 
"Lay cô, xin cô". 

Chính gia đình Hằng cũng để thất lạc mộ cụ bốn 
đời. Nhiều lần bố Hằng đưa cả đại đội bộ đội về đào 
tìm mà không thấy. Đúng ngày giỗ cụ, Hằng thử đi tìm. 
Không ngờ, Hằng "nhìn" thấy mộ cụ nằm trên đường 
đi. Hằng liên rủ mấy người anh ra đường đào. Mấy anh 
bảo vệ xã nhìn thấy thì bảo: “Ché đở thật. Con ông bộ 
đội rồi việc đi phá đường“ Hằng khẳng định đưới lòng 


68 Phạm Ngọc Dương 


đường có mộ thì mấy anh bảo vệ bảo: “7Ù (hï đem 
cuốc xẻng ra đảo thử xem con dở hơi này nó nói có 
đúng không!" Khi đào sâu gần 2m thì xuất hiện một 
tấm gô có khảm chữ Hán. Hằng liền đem rưa mảnh gỗ 
đi rồi mang cho ông nội đã 80 tuổi đọc. Ông nội Hằng 
đọc thấy hai dòng chữ ở hai mặt tấm gỗ là "Âm thủ quy 
nguyên" và "Vinh quy bái tổ" thì lăn ra khóc. Bao nhiêu 
năm nay đã nhiều đêm ông không nhắm mắt được vì 
đã để thất lạc mộ tổ. 

Lúc này, mọi người không còn nghi ngờ gì về khả 
năng đặc biệt của Hằng nữa. Nhưng bố Hằng, là một 
cán bộ được ren luyện trong môi trường quân ngũ, tính 
tình cứng rắn, chỉ tin vào khoa học nên vẫn chưa tin 
vào khả năng của Hằng. Ông bỏ cả việc cơ quan để 
ở nhà trông Hằng, đuổi hết những người tìm đến 
"cầu thánh, cầu thần". Để chứng minh với bố rằng cô 
không bị thần kinh, không bị hoang tưởng di chứng chó 
đại cắn, cô xin bố cho đi thí đại học và hứa chắc chắn sẽ 
thi đỗ. Để bố tâm phục khẩu phục, Hằng quay ngoắt 
sang ôn thi khối A, Đại học Kinh tế quốc dân, cho dù 
năm trước cô thi khối xã hội. Chỉ có 15 ngày ôn thị, kể 
từ khi xin bố, vậy mà Hằng đã thi đỗ với số điểm khá 
cao, 24 điểm. : 

Trong thời gian đi học Hằng cũng tìm mộ cho rất 
nhiều người, chủ yếu là các thầy cô giáo nhờ. Bố Hằng 


Hiện tượng ngoại cảm... 69 


ra một điều kiện: Ai đến nhờ phải để lại cho ông chứng 
minh thư, phải có vài người đưa Hằng đi và xong việc 
phải báo cáo kết quả với ông. Sau khi nghỉ hưu, bố 
Hằng được bầu làm Bí thư Đáng uý xã, Chủ tịch Hội 
Cựu chiến binh. Mùa nghỉ hè, nhà Hằng rất đông 
khách, xã bực mình đem bố Hằng ra kiểm điểm, kỷ 
luật, đòi khai trừ ông ra khỏi Đảng vì có con gái hoạt 
động mê tín dị đoan. Trong cuộc họp ký luật, Hằng gặp 
Uỷ ban kiểm tra Đảng và hỏi: “79; đã 78 tuổi, đử tư 
cách pháp nhân và năng lực hành vĩ để chịu mọi trách 
nhiệm về hành động của rình. Việc tôi làm không thể 
bắt bố tôi phải chịu. Mà tôi là quần chúng trong đoản 
thể không phải đảng viên. Nếu tôi là đẳng viên, bố tôi 
là Bí thư chí bộ thì rõ ràng mới ký luật bố tôi được" 
Nghe Hằng nói vậy, xã yêu cầu cô làm việc gì đó để 
chứng minh cô có khả năng thực sự đem lại lợi ích cho 
quê hương, làng xã. 

Khi đó Hằng đã là công tác viên của Viện Khoa học 
Thể dục thể thao. Một số cán bộ có tâm huyết của 
Bộ Văn hoá - Thông tin đã đi theo Hằng để nghiên cứu 
rất tỉ mi về khả năng tìm mộ. Hằng đã nhờ những vị 
cán bộ này cho người về giúp cô khảo sát lại di tích lịch 
sử chùa Dầu quê cô có từ đời nhà Trần. Hằng về đây, 
"nói chuyện" với những người xây chùa, tất nhiên là đã 
chết cách đây 700 năm, trong đó có cả nhũ mẫu của 
Huyền Trân công chúa, là bà Phan Thị Vinh. Người xưa 


70 Phạm Ngọc Dương 


đã kể tỉ mỉ cho Hằng biết toà sen như thế nào, bát 
hương ra sao, có bao nhiêu sắc phong từ các đời vua... 
Những gì Hằng thu thập đều được các cơ quan quản lý 
văn hoá xác nhận đúng. Với những tài liệu, hiện vật thu 
thập được, cùng với sự đóng góp của Phan Thị Bích 
Hằng, Phòng Văn hoá đã trình lên tỉnh, tỉnh trình lên 
Bộ và sau đó chùa Dâu được công nhận là di tích lịch sử 
văn hoá. Sau kết quả tuyệt vời và khó tín đó, bố Hằng 
đã không bị lãnh đạo xã Khánh Hoà ký luật Đăng. 


PHẦN V 


THỰC HƯ CHUVỆN LIỆT SĨ TÌM NGƯỜI THÂN 
QUñ NHÀ NGOẠI CẲM PHñN THỈ BÍCH HÃNG 


Theo tổng kết từ các đề tài nghiên cứu khả năng tìm 
mộ thành công của các nhà ngoại cảm chỉ đạt 60%. Tuy 
nhiên 40% còn lại không phải hoàn toàn do lỗi của các 
nhà ngoại cảm mà có nhiều nguyên nhân như: Địa 
điểm lưu trữ hải cốt (no có nhiều loại sóng, tia đất làm 
nhiễu xạ thông tín thì khó từn - PV) sự kiên nhẫn của 
người đi tìm (nếu người đĩ tìm mộ không kiên trì thành 
tâm hướng đến người chết, tin tưởng vào nhà ngoại 
cảm thì nhà ngoại cảm rất khó thu nhận thông tín, hoặc 
thu nhận không chính xác); đặc biệt những người hay 
nản chí, phá ngang, chọc ngoáy, phát biểu lăng nhăng... 
không khác gì “khủng bố” (từ của Bích Hằng) các nhà 
ngoại cảm, khiến họ mát hét khả năng. 


hững ngày đầu tiên đi tìm mộ đối với Phan 
Thị Bích Hằng hết sức khó khăn. Khi đó, chị 
chưa biết "nói chuyện" với người đã chết, mà chí "nhìn" 


72 Phạm Ngọc Dương 


thấy hình dáng họ như thế nào mà thôi, họ già hay trẻ, 
da trắng hay đen, béo hay gầy và trên cơ thể có những 
đặc điểm gì đặc trưng. Chính vì thế, có những trường 
hợp trông hình thức thấy nhang nhác nhau dân đến 
nhâm lần đáng tiếc. 

Đó là một kỷ niệm đi tìm ïiệt sĩ chống Pháp chết 
trận ở Chùa Cao (Ninh Bình). Chị tìm thấy hài cốt liệt sĩ 
này ở một bờ ruộng, gần bốt Chùa Cao. Chị "trong" 
thấy ông mặt vuông chữ đien, râu quai nón, rất giống 
anh con trai duy nhất của liệt sĩ. Bích Hằng khẳng định 
đúng là ngôi mộ của liệt sĩ và đề nghị gia đình đắp đất 
lên để hôm sau tiến hành đào hài cốt. 

Tuy nhiên, đêm đó, khi đang ngủ, tự nhiên có một 
bác bộ đội đi cùng một người nưa giật giật chân kéo chị 
đậy và bảo: "Mây này, cậu dậy đi tớ bảo cái nảy. Hôm 
nay cậu làm thế là không được rué. Cậu nhân rồi. Cầu 
lại chỉ mộ cậu liên lạc của tớ. May mà vợ con tớ chưa 
đem về đấy nhé. Nếu mà đem về nghĩa trang rồi thì 
hoá ra tớ vẫn phải năm lại ngoài ruộng mà cầu liên lạc 
lại được cả nhà tớ kêu bằng bố Nhin đây này, cậu liên 
lạc mới chỉ hai mươi ba tuổi, còn tớ đã ba mấy tuổi rồi. 
Tớ có cái mun ruồi ở mũi, cậu nhìn thấy chưa, rất to. 
Ngày xưa bố vợ suýt không đồng ý gả con gái cho tớ vì 
bảo cái mụn ruồi Ay là chết vếu, con gái ông lấy tớ sẽ 
goá chồng sớm. Dù có cái mụn ruồi quái qui ấy nhưng 
tớ vẫn đẹp giai nên cô ấy vẫn mê và quyết lấy tớ. 


Hiện tượng ngoại cảm... 73 


Đây này, nhìn nhé, ở cái chỗ đất này, tớ ném cảnh hoa 
vạn thọ ở chỗ này nhé. Mai cậu nhớ phải lên sớm 
không trẻ con nó nghịch lại lấy đi mát" Đúng như đặn 
dò, hôm sau Hằng dậy thật sớm, một mình đi xe xuống 
chỗ mô đất đắp hôm qua. Hằng chợt rùng mình vã mồ 
hôi giữa mùa đông giá rét khi thấy cách chỗ nấm đất 
khoảng 5m, trên nền có ướt đẫm sương đêm có một 
cảnh cúc vạn thọ nằm ngay thắng. Phía dưới cảnh cúc 
vạn thọ chị "nhìn thấy" hài cốt của người liệt sĩ chống 
Pháp mà đêm trước dã dựng chị dậy chỉ dẫn. Ngay lập 
tức chị đến gia đình xin lỗi vả thuật lại chuyện liệt sĩ về 
báo cho chị tối hôm trước. Khi kể đến đoạn nhìn thấy 
bác liệt sĩ có cái mụn ruồi to tướng trên cánh mũi thì bà 
cụ, là vợ của liệt sĩ oà lên khóc và khăng định: “Đúng là 
mộ chồng tôi rồi". Ngay hôm ấy, cả gia đình cùng đi 
đào chỗ Hằng chỉ và thấy ngay hài cốt. Hài cốt người 
chiến sĩ cách mạng này nằm dưới mảnh ruộng mà từ 
nhiều năm nay người ta vẫn cày bừa, trồng cấy. Sau đó, 
hài cốt người liệt sĩ chống Pháp được đưa về quê nhà, 
còn người liền lạc được đưa vào nghĩa trang Chùa Cao. 
Năm năm sau, vào năm 1995, khi chị Hằng có khả năng 
"giao tiếp" được với người chết, chị liền quay trở lại 
đúng địa điểm đó, "hỏi chuyện" người liệt sĩ vô danh 
nằm dưới mộ. Liệt sĩ đó bảo rằng: "Lúc Ấy chú nói 
nhiêu lắm, nhưng cháu không nghe thấy. Chú tên là 
Đồ Viết Định, ở làng Vũ Lâm, xã Ninh Hải huyện Hoa 


7Ậ Phạm Ngọc Dương 


Lư, Nimh Bình. Bây giờ nhà chứ chẳng có ai đâu vì 
chuyển ra ở thị xã Ninh Bình rồi" Làng Vũ Lầm cô 
hành cung Vũ Lâm của nhà Trần. Chị Hằng lần mò về 
đó tìm thì được người dân kể rằng, ông Đỗ Viết Định là 
liệt sĩ lâu lắm rồi. Người dân chỉ Hằng ra thị xã Ninh 
Bình tìm người thân xuống nhận. Khi đó, bố mẹ liệt sĩ 
Định vẫn còn sống, nhưng già cả lắm rồi. Liệt sĩ Định 
chưa có vợ con gì, mà anh em thì mỗi người đi làm ăn 
một nơi, đều ở rất xa. Trường hợp đầu tiên mà Bích 
Hằng phát hiện ra khả năng nghe nói của mình với các 
"vong" là khi "gặp" mẹ của G5.Mai Hữu Khuê, giảng 
viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khi chị đi tìm, 
liên "thấy" một bà cụ. Đứng trước cụ, chị cảm thấy như 
có tiếng nói, "thấy" cái miệng lắp bắp mà không hiểu cụ 
nói gì. Chỗ bà cụ nằm là một cái vũng nước bẩn. Hằng 
lin cất giọng: “Cự œ cụ nói cái gì đấy?” Hằng đột 
nhiên "nghe thấy" cụ gọi: “Cháu Ø/“ Tìm chị như muốn 
VỠ ra Vì sung sướng, bởi chị đã nghe được âm thanh 
phát ra từ phía người chết. Bà bảo: “Bà ân Kình, nhắn 
hộ cho bà là mộ bà ở đây mà các con tìm mãi không 
thấy. Con bà là Khuê” Nghe được thông tin đó, Hằng 
kể lại cho đân làng nghe. Dân làng bảo con bà ấy làm to 
lắm rồi họ nhắn ông Khuê về nhận mộ mẹ. 

Từ khi "trò chuyện" được với người chết, chị Hằng 
cứ lang thang đến khắp các ngôi mộ để "nghe" người 
chết "nói" rồi tìm cách chỉ dẫn cho thân nhân người 


Hiện tượng ngoại cảm... 75 


chết. Chính vì có khả năng đặc biệt này mà Bộ môn Cận 
Tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu tiểm năng con người đã 
nghiên cứu đề tài TK06, có nghĩa là ">m ngược", tức 
người chết tìm người sống. Đề tài này đã thành công 
ngoài sức tưởng tượng. Đã có lần nhiều liệt sĩ vô danh 
tìm lại được tên tuổi mình và thông tin cho người nhà 
biết được mình đang nằm ở đâu, hoặc biết chỗ đào hài 
cốt về thông qua các nhà ngoại cảm. Sự kiện gây xúc 
động lớn mới diễn ra gàn đây là hành trình xác định 
tên cho các liệt sĩ nằm dưới những ngôi mộ vô danh ở 
nghĩa trang Điện Biên Phủ và cuộc "đi tìm" người thân, 
đồng đội còn sống thông qua các liệt sĩ, thông qua các 
nhà ngoại cám. Hầu hết những cuộc nhắn đi đến địa chỉ 
này, địa chỉ kia, tìm người này người kia... của người 
chết đều chính xác đến kinh ngạc. 

Cũng chính vì cách tìm ngược đó mà Bích Hằng 
làm được những việc đáng trân trọng. Trong nhưng 
chuyến đi tìm mộ thất lạc cho gia đình nào đó, đều có 
rất nhiều người chết "đi theo" nhờ cậy. Trên đường ởi 
tìm mộ, cứ “thấy" chỗ nào có hài cốt, chị thắp nén 
hương, "họ" liên "túm" ngay lấy nói: “727 tên là thết 
nây, người nhà tôi là người này, ở nơi này...“ Thế là 
cuối cùng gia đình nhờ mình đi tìm mộ vẫn chưa tìm 
thấy thì đã lại tìm được cho nhiều người khác. Để đi 
được đến nơi có ngôi mộ cần ầm thì phải trò chuyện, 
giúp đỡ biết bao nhiêu người. 


76 Phạm Ngọc Dương 


Trong chuyến đi tìm mộ ở xã Vô Tranh (Phú Lương, 
Thái Nguyên), chính qua những lời nhắn nhủ của người 
âm dọc đường đi tm mộ mà chị đã tìm thấy mộ cự 
Lương Ngọc Quyến, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Thái 
Nguyên đây bị tráng diễn ra năm 1917. Những người 
nằm dưới đất, nơi chị hằng đi qua "nhắn" răng: “ở phía 
đồi bên kra có một nhà lão thành cách mạng, lầ người có 
công với nước rãt nhiều, nếu cháu có thể quá bộ qua đó 
thăm ông ấy thì tốf? Tuy nhiên, khi đó đường đi quá xa, 
nên chị xin lỗi, từ chối, chỉ ghi lại thông tin mà “hợ" cùng 
cấp. Chị còn phải đi tìm cho gia chủ, cho người nhờ 
mình xong đã. Khi về Hà Nội, từ những thông tin mà 
những người đã chết cung cấp, Hằng nhắn cho anh 
Lương Quân, là cháu nội cụ Quyến. Một thời gian sau, 
Hằng tếp tục lên Thái Nguyên tìm mộ. Trong quá trình 
đi tìm lại gặp một "linh hồn" và người này giới thiệu với 
chị là nhà báo Thôi Hữu, rồi ông lại nhắn rằng: “Bên kía 
đổi có người đức cao vọng trọng là cu Lương Ngọc 
Quyên" Vậy là hành trình m mộ cụ Lương Ngọc 
Quyến, người đã nằm xuống gần thế kỷ giữa cánh rừng 
đại ngàn diễn ra hết sức kỳ lạ, xúc động. 

Lại có lần Bích Hằng không đi tìm mộ, chỉ đi lễ chùa 
cùng một người bạn, đêm về, có con đom đóm bay vào 
nhà, bỏ lên tay, rồi có ba người hiện lên sau con đom 
đóm. Một bà bế một bé đứng cùng một anh bộ đội. Bà 
bảo: “Đây cháu nhắn cho thằng ấy (tức là người đĩ chơf 


Hiện tượng ngoại cảm... 77 


cùng chị) đi tìm mộ bà nhé...“ Chị gọi cho anh bạn, hỏi 
có ai tên như vậy không? Anh ấy bảo chết hết rồi... Chị 
Hằng tâm sự: ”Mừnh cứ nghĩ đã hiểu hết cõi Âm rồi, 
nhưng giờ mới nhận ra, mình hiếu còn quá ít. Cát mình 
biết chỉ là giọt nước, cái mình không biết là đại dương". 

Hồi đi tìm mộ cụ sư tổ chùa Vua, phố Thịnh Yên 
(Hà Nội) để lại cho chị nhiều kỷ niệm nhất về lòng vị 
tha cũng như nghĩa tình của... người chết. Trước đây, 
chùa Vua rộng lắm, sau khi mất, cụ sư tổ được an táng 
trong khuôn viên nhà chùa. Tuy nhiên, khi đất cát lên 
giá, người dân lấn chiếm đất chùa, dựng nhà dựng cửa 
làm mất mộ cụ. 

Bích Hằng lội xuống rãnh nước tìm nhưng không 
thấy. Đêm đó, nhà chùa thắp nến sáng rực cả khu vực 
quanh chùa, thế rồi sư tổ lên gặp chị. Sư tổ "kể" tỉ mỉ đã 
chết như thế nào. Cụ tên thật là Hoàng Đình Điều, người 
Lạng Sơn, từng là một tướng quân, dưới quyền "Hùm 
xám Yên Thế" Hoàng Hoa Thám. Sau khi giặc Pháp bắt 
được Đề Thám thì cũng bắt được cụ. Tuy nhiên, cụ trốn 
được và tìm về chùa này tu. Dù tu thiển, song cụ vẫn 
hoạt động cách mạng bằng cách nuôi giấu cán bộ. Trong 
số những cán bộ cách mạng được cụ nuôi giấu ngày đó 
có cụ Nguyễn Phong Sắc, Bí thư xứ uỷ Trung Kỳ, lãnh 
đạo Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Cũng là cơ duyên, vì 
cụ Nguyễn Phong Sắc đã được Bích Hằng tìm thấy năm 
2002 và Nhà nước đã xây mộ, đúc tượng cụ, đặt ở xã 


78 Phạm Ngọc Dương 


Phúc Thọ, huyện Nghỉ Lộc, Nghệ An. Cụ "báo", mộ cụ 
hiện nằm đưới hai ngôi nhà, chứ chỗ mọi người đắp đát, 
thấp hương không phải. Khi đó, chị Hằng còn "nhìn 
thấy" hàng ngàn môn sinh, những người lính tự vệ đó 
đứng xếp hàng lối nghiêm trang sau cụ sư tổ. Những 
người đi theo cụ đều "tỏ ra" bất bình, vì cụ là người đức 
cao vọng trọng, có công lớn với cách mạng, vậy mà 
không những người đời không biết đến mà lại bị người 
ta lấn chiếm đất, xây đè lên đầu, lên cổ. Cụ "than" với chị 
Hằng rằng, hai gia đình xây đè lên mộ cụ đều gặp 
những chuyện tai ương, chết bất đắc kỳ tứ, rồi làm ăn 
thất bát. Cụ thương họ lắm. Cụ là người xuất gía, không 
muốn: làm người đời phải khổ, việc hai gia đình nọ gặp 
nhiều chuyện bất hạnh là do những nghĩa quân đi theo 
cụ bất bình nên mới gây ra như vậy. Cụ còn nói với chị 
Hằng: "Lâm được cho đời mới tốt, chứ cái thân xá lợi thì 
nghĩa lý gì". Sư cụ đồng ý cho mọi người đào bới hài cốt 
cụ. Lúc đó cụ Nguyễn Phong Sắc cũng về nói với Bích 
Hằng: “Cụ nằm thế này không được, ai lại nằm đưới nhà 
vệ sữnh của người ta. Người Ăn rmmày cũng còn được chôn 
cất tử tế đằng này là cụ... " 

Cụ sư tổ "kể" tiếp: Khi an táng cụ chẳng có cái gì, chỉ 
có môi nậm rượu chôn theo. Ngày đó, khi luyện võ 
xong, cụ thường cùng ông Đề Thám chén tạc chén thù. 
Khi chết, cái nậm rượu đó vẫn đeo bên mình. Có thể 
xương cốt không còn, nhưng cái nậm rượu đó thì vẫn 


Hiện tượng ngoại cảm... 79 


còn nguyên vẹn. Như vậy, theo Bích Hằng, dưới cõi 
âm, quyền lực của họ là vô hạn. Tưy nhiên, dù theo đạo 
nào, "người âm" cũng mong người đời không quên lãng 
họ. Họ sẽ còn sống đến khi ta còn nghĩ đến họ. Họ là 
những người rất tình nghĩa. Cụ sư tổ chết bao nhiêu 
năm rồi mà vẫn "dặn dò" chị Hằng kỹ lưỡng, khi nào đi 
chùa, thì nhớ thắp hương cho cả cụ Đề Thám, cho cả 
những nghĩa quân, chiến sĩ tự vệ đỏ, tự vệ thành. Cụ 
cũng "kể" thêm rằng, cụ đã truyền hết võ nghệ cho 
Hoàng Hoa Phần, chỉ tiếc rằng anh ta không nối tiếp 
được sự nghiệp lừng lẫy mà lại chết sớm... Khi nghe chị 
kể lại như vậy, những người được chứng kiến, có rất 
nhiều cán bộ cao cấp, các nhà sử học đều xúc động rơi 
nước mắt. Tình người dưới "cõi âm" thật đặc biệt. 

Hỏi đi tìm một chiến sĩ cách mạng ở công viên Lê 
Thị Riêng thì lại thấy xác một lính nguy. Người lính 
ngụy ấy cứ níu chân chị để "nhờ" chị nhắn nhủ mấy 
câu. Khi tìm thấy hài cốt của người lính ngụy ấy thì 
thấy chiếc dây chuyển platin sáng lấp lánh. Anh ta 
muốn "nhờ" chị nhắn vài lời với gia đình nhưng lại sợ 
những liệt sĩ ở cạnh biết, tức là những chiến sĩ cách 
mạng chôn gần đó. Nhưng ông Phan Sào Nam hiện lên 
"nói": “Khi về cõi âm rồi thì không nên phân biệt bên 
này hay bên kia nữa. Chúng ta đầu là những lùnh hồn 
cần được giúp đỡ. Cậu cứ việc nhắn nhủ cho gia đình 
đ7“. Bích Hằng kể rằng, chị "nhìn thấy" người lính nguy 


80 Phạm Ngọc Dương 


đó cứ run rấy, lồng ngóng, sợ sệt. Khi đó, cậu ta có 
"nói" với chị: “Nếu a¡ thích chiếc dây chuyền thì có thể 
cho“. Trên chiếc dây chuyển đó có gắn một miếng vàng 
rất đẹp, tuy nhiên, chẳng ai dám lấy cả. Thế là lại vùi 
xuống chỗ cũ rồi ghi lại thông tin để báo cho gia đình 
người lính nguy này biết và mang hải cốt về. 

Cuộc đi tìm kiếm mộ ở Vĩnh Thạnh, Bình Định cũng 
là một kỷ niệm hết sức đáng nhớ của Bích Hằng. Khi 
đào mộ anh bộ đội thì thấy cái lon ở trước ngực ghi là 
Trung tá Nguyễn Hữu Tuý. Mọi người đều giật mình, 
nhưng lại nghĩ, hay là người bộ đội lấy áo ngụy mặc cải 
trang, rồi bị bắn chết. Thế nhưng, lúc đó chị nghe thấy 
"tiếng gọi" phát ra từ bụi cây: “Khóng phát tôi nằm bên 
mây cơ?“ Lúc đồ có một anh cùng trong đoàn đi đào 
mộ, là xã đội trưởng ào đến hét lên: "C7 (hằng nây ác 
.Ôn lắm, chính nó đã giết bố tôi đấy, tao phải vằm xác 
mày ra mới hả". Chả nói chả rằng gì nữa, anh ta bới đất, 
cầm đầu lâu của người có tên Nguyễn Hữu Tuý ném 
thắng xuống suối. Mọi hành động của anh ấy rất khoẻ, 
nhanh, không ai ngăn kịp. Anh kể rằng, hồi gần mười 
tuổi, anh tận mắt chứng kiến bọn ngụy đóng định bố 
anh vào cây dừa và chính tên Tưý đã dùng lưỡi lê rạch 
từ ngực bố anh xuống rồi moi gan bố anh ra ngoài. Khí 
đó, bố anh là cán bộ của Ban tuyên huấn xã, tích cực 
tuyên truyền cách mạng. Anh căm phân, cứ lấy hòn đá 
ghè vào đống xương cốt. Mọi người hết mực ngăn can: 


Hiện tượng ngoại cảm... 1 


“Mgười ta bây giờ cũng chỉ côn là nĂm xương tân. Arth 
có làm vậy bố mùth cũng không sống lại được. Tốt nhất 
là cứ bốc người ta lên, chôn cát người ta cấn thận, rồi 
người ta phù hộ cho, sau đó đi tìm Hếp mộ anh bộ đội 
giải phóng" Thế nhưng, anh ta kiên quyết: ”47 lầm việc 
đó thì làm, tôi nhất định không làm" Người dân ở đó 
cũng đều chứng kiến cảnh bọn nguy giết hại, moi gan 
bố anh xã đội cùng sáu người khác nên rất căm phẫn, 
nhất định không chôn người lính nguy, mặc cho Hằng 
khuyên nhủ thế nào. Cuối cùng tự tay chị phải bỏ tiến, 
ra Quy Nhơn mua chiếc tiểu, bổ hài cốt vào rồi mai 
táng. Tuy nhiên, khi Hằng đặt bát hương, thắp hương 
thì mọi người trong làng lại xô ra mang bát hương ném 
thẳng xuống suối. Gia đình người lính ngụy này đều ở 
bên Mỹ cả rồi nên không biết nhắn nhủ ra sao. 

Khi đó, người chiến sĩ giải phóng hiện lên "đặn" 
Hằng nói với mọi người thế này: “Mếu mọi người 
không thắp hương cho anh ta thì anh bộ đội sẽ không 
cho tìm hài cốt của anh đâu. Thắp cho anh ây nén 
nhang thì anh ấy sẽ chỉ chính xác chỗ anh bộ đội giải 
phóng nằm". Nghe Bích Hằng nói vậy, người dân trong 
vùng mới cho cô thắp nhang. Người lính ngụy này đã 
"đắt" Hằng đến bền bụi cây rất lớn và chỉ chính xác chỗ 
anh bộ đội nằm và khi đào thì thấy ngay hài cốt anh bộ 
đội. Hằng bão: "Vậy 1à anh ta đã lấy công chuộc tội rồi, 
mợi người không nên căm thủ nữa nhé!" 


82 Phạm Ngọc Dương 


Phan Thị Bích Hằng và nhà ngoại cảm 


Thấm Thúy Hoàn cùng kết hợp tìm mộ liệt sỹ 


Hiện tượng ngoại cảm... 83 


Anh bộ đội "kể" rằng, hồi đó, anh là lính đặc công, 
bị tên Tuý bắt được, nhưng khi hắn đang áp giải thì anh 
đã sử dụng võ thuật đá văng khẩu súng rồi cướp lưỡi lê 
của nó giết nó luôn. Tuy nhiên, vừa giết được nó thì 
anh lại bị trúng đạn bởi một tên đi phía sau. Người dân 
trong vùng chôn cả hai người ngay tại chỗ chết. Anh bộ 
đội "kể" tiếp: “7uy là kẻ địch, song ở dưới này đã làm 
hoà rồi, bắt tay nhau và hút chung điếu thuốc rồi”. 

Quá trình đi tìm mộ cực kỳ vất và, nhiều khi phải 
đi bộ cả ngày trong rừng thắm mới đến nơi có hài cốt. 
Hầu hết các chiến sĩ chỉ được quấn vải khi chôn, nên 
lúc tìm thấy, tấm vải dù vẫn còn nguyên vẹn, rthưng 
hài cốt đã nát vụn, hoặc thành đất cả rồi. Chứng kiến 
những cảnh ấy thương lắm. Đó cũng chính là động lực 
để chị quyết tâm hơn trên hành trình đi tìm mộ đầy 
vất vả, gìan nan. Đã có cả ngàn ngôi mộ được chị tìm 
thấy, và mỗi cuộc tìm kiếm là một câu chuyện đầy xúc 
động. 

Bích Hằng tâm sự: Trong các cuộc tìm kiếm hài cốt 
cũng có nhiều chuyện buồn vì không phải cuộc tìm 
kiếm nào cũng thành công. Nếu không tìm được mộ thì 
quả thực rất khó nói với gia đình người quá cố, vì họ 
đặt niềm tin vào mình quá lớn. Chị cũng mong được 
gia đình mà chị không giúp được hãy thông cảm cho 
những nhà ngoại cảm bởi không phải lúc nào cũng 
thành công. 


84 Phạm Ngọc Dương 


Cơn đường trở thành nhà ngoại cảm của Phan Thị 
Bích Hằng vô vàn gian khổ, nhưng những gì Hằng làm 
được cho đời thì thực sự trân trọng, không lý lẽ gì có 
thể bác bỏ. Đã có hàng ngàn gia đình tìm lại được 
người thân, đã có cả ngàn liệt sĩ được trở về đất mẹ sau 
bao nhiêu năm vùi xác nơi rừng sâu núi thắm, sau bao 
nhiêu năm mỏi mắt ngóng trông của những người ruột 
thịt. Thậm chí, qua Bích Hằng, lịch sử đã phải viết thêm 
những trang hào hùng về trận đánh khốc liệt ở cánh 
rừng K'Nác, huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai. Nơi đây, đồng 
Đắc Lốp sẽ chôn vùi vĩnh viễn xác 500 chiến sĩ và cả 
những chiến công của họ nếu không có nhà ngoại cảm 
Phan Thị Bích Hằng vượt rừng, lội suối tìm họ về trong 
niềm an ủi và nước mắt của các gia đình và cả Tổ quốc. 


PHẦN VI 


CHUVỆN CỦA NGƯỜI 50 LẦN VÀO NñM 
TÌM ANH Và 8Í MẬT VỀ TRẬN ĐắNH 
ĐẨY BI TRắNG 


Trong kỳ IV của phóng sư, tôi có nhắc đến công lao 
của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trong việc 
dựng lại sự thật lịch sử của trận đánh K'Nak ở Tây 
Nguyên đầy bị tráng. Trong trận đánh này, 400 chiến 
sĩ quân giải phóng cùng với hàng trăm du kích, dân 
công, hậu cần... đã hy sính dưới mưa bom bão đạn cửa 
địch. Sự thật bï trắng này sẽ bị chôn vùi vĩmh viên dưới 
dòng Đắk Lốp nếu như không có sự phát hiện của các 
nhà ngoại cảm và hành trình tìm anh trai đầy nước 
mắt của anh Phạm Văn Mẫn, giám đốc Công ty Sfone. 
Sau khi bài báo phát hành, anh Mẫn đã gọi tôi đến để 
cung cấp thêm những sự thật lịch sử và câu chuyện hết 
sức kỳ lạ nây. 


86 Phạm Ngọc Dươn 


WE ngôi nhà 34 Hoà Mã, Hà Nội, vào ngày 7-3- 
2007 trong khói hương nghỉ ngút, trầm mặc. 
Anh Phạm Văn Mãn chắp tay nói với giọng thành kính: 
"Dù tam thấy anh rồi nhưng em sẽ vẫn tiếp tục đi tìm 
những liệt sĩ còn vùi xác ở K'Nak. Hàng năm em vẫn 
thực hiện lời anh dặn là vào K'Bang trong những ngày 
lễ, ngày Thương binh - Liệt sĩ để thắp hương cho các 
liệt sĩ còn chưa tìm thấy hài cốt để các liệt sĩ đỡ cô 
quạnh. Cả nước sẽ chung tay đóng góp xây dựng đài 
tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ K'Bang để người đời 
sau không quên các anh, các bác, các chú đã phải đổ 
xương máu như thế nào để đất nước có được như ngày 
hôm nay...". 

Trở lại hành trình đi tm mộ liệt sĩ đầy nước mắt của 
anh Phạm Văn Mẫn. Anh Mãn sinh ra trong một g1a 
đình nông đân nghèo ở Xuân Trung, Xuân Trường, Narn 
Định. Năm 1964, khi anh Mẫn mới 10 tuổi, người anh 
Phạm Văn Thành lên đường nhập ngũ. Anh đi giưa lúc 
chiến trường vô cùng ác liệt. Gia đình chưa nhận được 
một lá thư, một dòng nhắn gửi thì đã nhận được giấy 
báo tử. Sét đánh ngang tai, người mẹ già câm lặng chiều 
chiều ra gốc đa đầu làng ngồi khóc, vái lạy về phương 
Nam. Cậu bé mẫn thương anh mắt nhoè lệ. Cậu vẫn nhớ 
cái ngày anh Thành lên đường nhập ngũ. Lúc lên xe, anh 
đã dúi vào tay Mẫn nắm cơm - khẩu phần ăn mà đơn vị 
đã phát cho anh trước lúc lên đường. 


Hiện tượng ngoại cảm... 87 


Ngay khi hoà bình lập lại, đù mới 20 tuổi, Mẫn vẫn 
quyết chí ngang dọc Nam - Bắc đi tìm anh, cho dù trên 
tay chỉ có vền vẹn một thong tin: "Hy sinh ở mặt trận 
phía Nam". Ngày đó, có một nhân chứng, hiện đã 80 tuổi 
nói mơ hồ rằng: "Có thể liệt sĩ Phạm Văn Thành đã được 
an táng vào nghĩa trang nào đó rồi". Lức bắt xe khách, 
khi đi xe máy, lúc thì cuốc bộ dọc đường Trường Sơn, hễ 
gặp nghĩa trang nào là anh Mẫn rẽ vào và lần từng ngôi 
mộ để tìm cái tên Phạm Văn Thành. Suốt bao nhiêu năm 
trời, cứ kiếm được đủ tiền tàu xe, anh lại lên đường. 
Nhiều khi cũng nản, nhưng mỗi lần về thăm quê, lại gặp 
người mẹ già ngồi ở gốc đa đầu làng đón anh hỏi về 
thông tin phần mộ anh Thành, anh lại thầm quyết tâm 
hơn. Những tháng năm vất vá tìm anh trai, thương mẹ 
giả ngóng đợi khiến mái tóc anh Mẫn bạc sớm. Giờ đây, 
ở cái tuổi 50, những sợi tóc trắng đã trùm kín mái đầu. 

Năm 1990, khi vào nghĩa trang Vĩnh Thạnh (Bình 
Định), anh thấy một ngôi mộ đề: Liệt sĩ Phạm Văn 
Thành. Ngôi mộ chỉ có nhõn một cái tên, không quê 
quán, không ngày mất. Không hiểu vì sao, khi tìm thấy 
ngôi mộ này, lòng anh trào dâng xúc động và rất tin 
tưởng đây là người anh trai của mình. Tuy nhiên, khi 
trình bày nguyện vọng được đưa hài cốt "anh trai" về 
thì người quản trang từ chối kịch liệt, bởi anh không 
đưa ra được bằng chứng nào khẳng định đây là ngôi 
mộ của anh trai anh, Còn liệt sĩ có tên Phạm Văn Thành 
thì ở nước ta có đến cả trăm. 


88 Phạm Ngọc Dương 


Phan Thị Bích Hằng và anh Phạm Văn Mân 
đang tìm mỘ tại K Bay (Gia Laï) 


Hiện tượng ngoại cảm... 89 


Không có cách nào thuyết phục được người quần 
trang, anh Mãn tiến hành... đào trộm. Đêm ấy, nai nịt 
gọn gàng, cuốc xéng sắc lẹm, đợi khi người quản trang 
ngủ say thì anh lên vào nghĩa trang. Tuy nhiên, khi vừa 
chuẩn bị đào mộ thì mây mù ùn ùn kéo đến che lấp ánh 
trăng, giông gió nổi lên, sấm chớp đùng đùng rồi mưa 
như trút nước khiến anh không thể tiến hành đào mộ. 
Đêm hôm sau, anh thuê thêm vài người nữa, cũng lén 
vào nghĩa trang lúc ban đêm để đào trộm. Nhưng rồi, 
đêm hôm đó giông gió cũng lại nổi lên, sấm chớp dùng 
đùng, một tia sét đánh thắng xuống khu nghĩa trang 
khiến mọi người chạy tán loạn. Không nhụt chí, anh lại 
tiếp tục tiến hành đảo trộm khi đã có sự chuẩn bị chu 
đáo. Lần này, dù trời có mưa cững quyết chí phải bốc 
được anh lên đưa về quê hương. Thế nhưng, đang đào 
dở thì bị người quản trang vác gậy đuổi đánh bán sống 
bán chết. Ngẫm lại mọi sự kiện xảy ra anh nghĩ rằng: 
Phải chăng người nằm dưới mộ không phải anh mình 
nên đã ngăn không cho mình mang về? Thất vọng với 
suy nghĩ ấy, vả lại người quản trang đã tỉnh táo hơn, 
nên không còn cách nào đào trộm được, anh đành phải 
ra Đắc. 

Một thời gian sau, lại có một nhân chứng khẳng 
định: Anh Thành phải được mai táng ở Tây Nguyên 
chứ không phải ở Bình Định. Thế rồi anh lại tìm được 


90 Phạm Ngọc Dương 


một ngôi mộ trong một nghĩa trang ở Tây Nguyên ghi: 
Trần Văn Thành, quê miền Bắc, hy sinh năm 1965. Quê 
miền Bắc và năm. hy sinh đã đúng, nhưng liệt sĩ này lại 
là họ Trần chứ không phải họ Phạm. Với suy nghĩ, giấy 
báo tử có khi còn nhầm tên họ, thậm chí biến cả người 
sống thành người chết, huống chi là tấm bia mộ, nhằm 
lẫn là chuyện thường, nên anh rất tin người nằm dưới 
nấm mồ này là anh trai mình. Cũng lại như lần trước, 
người quản trang nhất định không cho anh mang hài 
cốt về. Lúc này, anh đã có nhiều kinh nghiệm... đào 
trộm mộ nên anh tin chắc sẽ thành công. 

Sau khi báo cáo với gia đình, chính quyền xã Xuân 
Trung về việc... tìm thấy mộ liệt sĩ Phạm Văn Thành, 
anh Mãn tiếp tục lên đường vào Tây Nguyên. Uỷ ban 
nhân dân xã đã chuẩn bị mọi thủ tục để tổ chức thật 
long trọng cho lễ đón người con liệt sĩ trở về quê 
hương. Trong chuyến đi ấy, chiếc xe khách anh Mẫn 
ngồi không hiểu sao đang chạy tự dưng quay ngang 
ra giữa đường rồi chết máy. Mấy lần đào mộ cũng 
vậy, đều gặp mưa gió, sấm chớp khiến anh không thể 
đào được. Sau một lần bị người quản trang tóm được 
doa bỏ tù thì cũng hết hy vọng đào trộm luôn. Anh 
Mãn nghĩ rằng, những lực cản vô hình đó đã nhắc 
nhở cho anh rằng đó không phải là ngôi mộ của anh 
trai mình. 


Hiện tượng ngoại cảm... 91 


Đến năm 2000, sau khi việc tìm kiếm ở các nghĩa 
trang bế tắc, anh Mẫn quyết định đi tìm gặp toàn bộ 
nhân chứng của Quân khu V, từng biết đến trận đánh 
ở KNak để nắm thông tin chính xác hơn nữa. Anh đã 
gặp được rất nhiều người ở mọi miền Tổ quốc, trong 
đó, lưu tâm nhất là cựu chiến binh Nguyễn Trọng Ẩm, 
nguyên Tiểu đoàn phó, phụ trách hậu cứ, hậu phẫu. 
Ông Ẩm khẳng định đã từng chính tay đảo hố an táng 
anh Thành cùng bảy liệt sĩ nữa. Một vài nhân chứng, 
nữa cũng khẳng định giống nhau là đã kéo được xác 
anh Thành và bảy liệt sĩ nữa ra khỏi trận đánh và chôn 
cách mép suối Đắk Lốp 25m, gần trạm Trung phẫu. Và 
thế là hành trình đào đất tìm mộ vô cùng gian khổ đã 
diễn ra. Cứ mỗi năm mấy lần, anh Mẫn lại "trốn" cơ 
quan vào biệt Tây Nguyên, lội bộ trong rừng mấy 
tiếng đồng hồ tìm đến dòng Đắk Lốp. Mỗi lần vào Tây 
Nguyên, anh lại tổ chức đón các cựu chiến binh cùng, 
đi, những người từng tham gia trận đánh đã biết về 
nơi chôn cất anh Thành. Các nhân chứng đều đã già 
yếu, trí nhớ giảm sút nên không nhớ chính xác địa 
điểm chôn vì sau 40 năm địa hình địa vật đã thay đổi 
quá nhiều. Dòng Đắk Lốp khi xưa giờ đã bị chặn dòng 
làm đập thuỷ điện và dự trữ nước. Thậm chí, cả trạm 
Trung phẫu giữa rừng khi xưa họ cũng không nhớ 
chính xác chỗ nào nữa. Tát biển mò kim, anh Mãn cứ 


92 Phạm Ngọc Dương 


căng dây từ mép suối lên bìa rừng 25m rồi đào sâu 
xuống lòng đất 2m. Sau nhiều lần đào bới, một con 
hào có chỗ rộng đến vài mét, đài hơn 500m hình thành 
bên dòng Đắk Lốp, tốn kém không biết bao nhiêu 
công sức, tiền của, nhưng tuyệt nhiên không thấy bộ 
hài cốt nào. 

Cũng từ những năm tháng bỏ công sức đi tìm anh 
trai, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử mà anh Mẫn mới 
biết đến một trận đánh khốc liệt năm xưa. Và cũng 
chính từ cuộc đi tìm mộ đầy gian khổ của anh Mẫn mà 
bức màn bí mật về trận đánh khốc liệt ở K'Nák đã được 
vén lên. 

Cụm từ điển K'Nák nằm trên một mỏm núi, thuộc 
huyện K'Bang (Gia Lai), cách phía Bắc thị trấn An Khê 
khoảng 25 km đường ô tô, 10 km đường rừng và vài giờ 
đi bộ. Mỏm núi này được bao bọc, bởi các thung lũng, 
khe suối, sình lầy, có tác đụng cản đường tiến quân, tập 
kích của đối phương. Từ căn cứ này, qua đường không 
địch có thể nhanh chóng kiểm soát các hướng di 
chuyển của ta từ Bắc vào Nam và từ miền Trung lên 
Tây Nguyên. Bằng đường bộ, địch có thể tập kích vào 
các hướng di chuyển của quân ta từ Bình Định lên 
Pliâycu. Tại đây, Mỹ ngụy đã xây dựng một cụm cứ 
điểm bao gồm đồn luỹ, trận địa pháo và nhiều hàng rào 
thép gai, bãi mìn dày đặc để bảo vệ. Cách mềm núi 


Hiện tượng ngoại cảm... 93 


2km có mỏm núi cao hơn được chúng san bằng làm bãi 
đáp máy bay trực thăng và một trận địa pháo binh chí 
viện cho K'Nák, cũng cách cứ điểm hơn 2 km. Tại cứ 
điểm K'Nák luôn có một tiểu đoàn, khoảng 450 đến 500 
tên chiếm đóng, canh giữ nghiêm ngặt. Quân ta đã 
nhiêu lần tấn công cụm cứ điểm này nhưng toàn bị địch 
đánh bật trở lại. 

Đầu năm 1965, Bộ Tư lệnh Quân khu V và Bộ Tư 
lệnh mặt trận Tây Nguyên quyết định tập trung lực 
lượng trên quy mô lớn nhằm tấn công san phẳng cứ 
địa này. Lực lượng của ta được huy động đông gấp ba 
lần của địch, gồm một tiểu đoàn đặc công 409 (Quân 
khu V), một đơn vị đặc công của tĩnh Bình Định, 
Trung đoàn 10 bộ binh và bộ chỉ huy tiển phương 
Quân khu V. 

15h ngày 07-3-1965, quân ta xuất phát từ căn cứ 
Kong Hà Nừng (Vĩnh Thạnh) tiến về địa điểm tập kết 
Đông K'Nak. 18h, quân ta tiến sát suối Đắk Lốp và 19h 
thì tiếp cận mục tiêu. Tất cả các vị trí đều đã triển khai 
theo kế hoạch, chỉ còn chờ hiệu lệnh là tấn công tứ 
phía, chiếm lĩnh các điểm trọng yếu rồi đánh xốc vào 
trung tâm căn cứ, khiến địch không kịp triển khai 
không lực. Tuy nhiên, vào lúc 23h30 phút, bộ đội ta 
vấp phải mìn nổ, mìn sáng. Địch lập tức nhả đạn pháo 
trùm lên toàn bộ đội hình D904, E10. Tiến thoái lưỡng 


94 Phạm Ngọc Dương 


nan, các đơn vị của ta chấp nhận hy sinh đốc toàn lực 
vượt qua bão đạn tấn công vào các vị trí của địch. Sau 
nhiều giờ chiến đấu dững cảm, quân ta đã đánh chiếm 
được điểm cao phía Bắc và phía Nam, nhưng hướng 
chủ yếu ở giữa chí chiếm được một nửa và đã bị quân 
địch nhả đạn như mưa rào từ các lô cốt cố thủ, khiến 
thương vong rất nặng. Tham mưu trưởng Lê Sơn Hổ 
cùng trợ lý tác chiến Bình lao lên tổ chức số bộ đội còn 
lại ở điểm cao phía Bắc để đánh sang khu trung tâm, 
nơi có hệ thống lô cốt cố thủ. Tuy nhiên, mới bắt đầu 
tấn công, đồng chí Hổ và Bình đã bị trúng đạn. Sau đó 
các chiến sĩ quyết tử xông lên cũng đều ngã xuống bởi 
hoá lực dữ đội của địch. Đến 0h30 phút ngày 8-3-1964 
quân ta thương vong gần hết. Địch tổ chức lực lượng 
đánh phản kích lại quân ta khiến lực lượng còn lại của 
ta buộc phải rứt quân, để lại chiến trường xác 400 
chiến sĩ cùng nhiều thương bỉnh nặng không có khả 
năng di chuyển. Quân địch đã giết nốt số thương bính 
của ta rớt lại trận địa, thu gom xác các anh đổ xăng 
đốt, sau đó dùng xe ủi đào hố và hất các liệt sĩ xuống 
rồi san phẳng. 

Trước khi quân ta tổ chức tấn công, đồng chí 
Nguyễn Trọng Âm đã chỉ đạo đào sẵn 50 huyệt bên 
suối Đắk Lốp, cạnh trạm Trung phẫu, cách vị trí địch 
8km để mai táng liệt sĩ sau trận đánh. Tuy nhiên, số liệt 


Hiện tượng ngoại cảm... 95 


sĩ hy sinh gấp chục lần số huyệt đã đào, song lại chỉ 
thấy được tám xác đồng chí về mai táng, trong đó có 
liệt sĩ Phạm Văn Thành và tiểu đoàn trưởng Ngô Trọng 
Đãi. Tám đồng chí này bị hy sinh ngay từ đầu trận 
đánh nên mới đưa ra được phía sau để chôn cất. Về 
sau, trận đánh khốc liệt, địch tập kích đánh trả, bộ đội 
hy sinh gần hết, lực lượng cứu thương cùng dân công 
hoả tuyến cũng hy sinh gần hết nên không còn người 
cấp cứu và tải thương ra. 

Trong kháng chiến chống Mỹ xâm lược, do hoả lực, 
pháo binh, không quân của địch rất mạnh, sức cơ động 
cao bằng không quân, chủ yếu bằng máy bay lên thắng 
vũ trang và bộ binh cơ giới, vì vậy chúng có khả năng 
chuyển bại thành thắng, chuyển bị động thành chủ 
động rất nhanh. Có khi quân ta đang thắng, phát triển 
thuận lợi, địch cơ động nhanh chóng thay đổi so sánh 
lực lượng, khi ta rút quân bị hoá lực địch chế áp, tiếp 
tục thương vong nặng, thương binh tử sĩ không mang 
theo được. Theo Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh 
thì riêng Khu V có gần mười điểm quân ta đánh phá 
không thành công, bị địch tập kích lại nên thiệt hại 
nặng nề, trong đó có trận K'Nák đau thương. Do nhiều 
nguyên nhân, đến nay, đã mấy chục năm trôi qua, một 
số trận đánh không thành công đã không được tổng kết 
một cách đầy dủ hoặc bị bỏ qua. 


96 Phạm Ngọc Dương 


Đối với một số đơn vị quân đội, những người viết sử 
đã viết rất qua loa hoặc bỏ qua những trận đánh không 
thành công. Trong hôi ký hoặc ký sự lịch sử của một số 
cá nhân, đơn vị tổng kết chủ yếu chỉ nêu thành tích, 
việc quy trách nhiệm, thiếu sót cũng không rõ ràng. 
Đây là điều không những gây khó khăn cho việc tìm 
kiếm, quy tập mộ liệt sĩ mà còn có lỗi với những người 
chiến sĩ đã hy sinh, có lỗi với các gia đình liệt sĩ và với 
cả dân tộc. 


PHẦN VI 
TÌM CáC ANH DƯỚI HỒ SÂU ĐẤH LỐP 


.” khi tất cả các biện pháp kiếm tìm mộ liệt sĩ 
Phạm Văn Thành thất bại, anh Phạm Văn Mẫn 
cũng nhờ cậy rất nhiều nhà ngoại cảm khắp trong 
Nam ngoài Bắc. Tổng số chín nhà ngoại cảm đã được 
anh mời vào Tây Nguyên xác định phần mộ, nhưng 
không hiểu sao, người ra đến sân bay thì cáo ốm xin 
về, người chưa đến nơi đã kêu: "Rừng này thiêng lắm, 
không thể vào được, không tìm được đâu..." rồi bỏ về 
ngay. Có nhà ngoại cấm đang chỉ dẫn đào bới thì đột 
nhiên lăn ra đất ôm đầu kêu gào đau đớn. Chỉ đến khi 
khiêng họ ra khỏi rừng thì cơn đau mới dứt. Một nhà 
ngoại cảm khác thì lại chỉ mộ liệt sĩ Thành ở tận 
Campuchia... 

Trong số những nhà ngoại cảm mà anh Mẫn tự đi 
tìm gặp, thì nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy, sau khi 
nhìn vào huyệt ấn đường của anh Mẫn đã cung cấp 
thông tin khá trùng khớp với chỉ dẫn của các nhân 
chứng: Nơi liệt sĩ Thành nằm còn bảy người nữa; 


98 Phạm Ngọc Dương 


Khu mộ năm cách suối từ 20 đến 50 mét (suối cũ - TG); 
Khu mộ có nhiều bụi cây rậm, có một cây cụt; Anh 
Thành nằm hàng thứ hai từ phải qua trái. Ngôi mộ đầu 
tiên, hàng đầu là một người chỉ huy có uy tín. 

Mặc đủ những thông tin mà nhà ngoại cảm Nguyễn 
Khắc Bảy cung cấp đều chính xác, tuy nhiên, khi anh 
Bảy làm việc tại thực địa, cho khai quật một số điểm 
đều không thấy gì. Các cuộc tranh luận lại nổ ra, một số 
người giảm niềm tín vả có tâm lý chán nắn. Trong hoàn 
cảnh đó, anh Bảy cũng mất hết khả năng, không thu 
nhận được bất kỳ thông tin nào nữa. Lúc đó, anh Bảy 
gọi điện cho Thiếu tướng Chu Phác để xin ý kiến chỉ 
đạo. Thiếu tướng Chu Phác đòi gặp trực tiếp nhà Thành 
để nói chuyện. Ông Phác hỏi: đấy a¿ là Thành?" Anh 
Mãn trả lời: "Thánh là anh ruột cháu, là liệt sỹ cháu đi 
tìm từ nhiều năm nay nhưng không thấy 2 Ông, Phác lại 
hỏi: “dãy có ông chỉ huy đeo súng ngắn cũng hy sinh 
phat không?“ Anh Mẫn đáp: “Đó là tiếu đoàn trưởng 
Ngô Trọng Đầi, người hy sinh cùng anh cháu Ông 
Phác liền hảo: “Ông 4ÿ đeo súng lục, câm cái gây đuổi 
các câu VỀ Và nói: *Ở đã ý có hãng trăm liệt sĩ chúng nó 
không tìm, mà chỉ nhăm nhăm tìm một người là Thành 
nên không cho tìm" Rồi ông Phác bảo anh Mẫn phải về 
ngay để nghiên cứu, tổ chức lại cuộc tìm mộ này, bởi 
đây là vấn đề rât hệ trọng, cân phải tiến hành từng 
bước. Cho đến mãi sau này, anh Mân cũng không hiểu 


điện tương ngoại cm... bên 


vị sao mà Thiệu tướng Chủ Phác lại nói được những lời 
ây, y như những nhà ngoại cảm mặc dù khi đó ông, 
Phác không biết anh Mẫn là ai, tìm mộ như thế nào và 
cả việc nhà ngoại can Nguyễn Khắc Bảy vào Tây 
Nguyên tìm mộ giúp anh Mân các nhà khoa học ở bộ 
môn Cận Tâm lý cũng không biết. Anh Mẫn có đôi lần 
găng hỏi, nhưng ông Phác chỉ cười. Theo một số nguồn 
tịìn mà tác giả có được từ những cán bộ của Trung tâm 
Nghiên cứu tiểm năng con người thì Thiếu tướng 
Chu Phác cũng đã tập luyên và có được chút khá năng, 
tìm mộ. Ngoài ra, GS. Đào Vọng Đức, Giám đốc Trung 
tâm nghiên cứu tiểm năng con người còn có khả năng, 
nhập định ở cấp 13 và năng lượng của ông có thể khiến 
một số cây cỏ héo rũ sống lại được. Để có khả năng 
ấy, mỗi ngày ông phải ngồi thiển định hàng giờ đồng 
hồ. Khi thiển định, đôi lúc ông đã "nhìn thấy, nghe 
thấy..." (2). 

Mặc dù chuyến đi đó thất bại, song các nhả ngoại 
cảm và các nhà khoa học đã mở ra một hướng đi mới 
trong việc tìm mộ liệt sĩ tập thể. Để cuộc tìm kiếm 
thành công, phải tiến hành từng bước, thật khoa học và 
phải thư thập thông tin từ liệt sĩ Ngô Trọng Đãi. Ngay 
khi về Hà Nội, anh Mân đã làm đơn gửi Bộ môn Cận 
Tâm lý. Bộ món đã làm công văn báo cáo Giám đốc 
Trung tâm Nghiên cứu tiểm nắng con người và được 
phê duyệt. 


100 Phạm Ngọc Dương 


Nhà ngoại cảm Nguyên Khắc Bảy 


Hiện tượng ngoại cảm... 101 


Đoàn tìm mộ được thành lập nhanh chóng gồm ba 
nhà ngoại cảm là Phan Thị Bích Hằng, Thẩm Thuý 
Hoàn, Nguyễn Khắc Bảy do Đại tá Hàn Thụy Vũ phụ 
trách. Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh làm trưởng 
đoàn và có rất nhiều nhân chứng cũng tham gia đi theo 
đoàn. 

Trước khi lên đường vào Tây Nguyên, Thiếu tướng 
Chu Phác, Đại tá Hàn Thụy Vũ và anh Mẫn đã đến nhà 
Phan Thị Bích Hằng để "mời" vong lính hệt sĩ Ngô 
Trọng Đãi và Phạm Văn Thành về và xin ý kiến. Trong 
bảng láng hương khó thành kính, Bích Hằng chấp tay 
trước ngực, mắt đăm chiêu nhìn vào di ảnh đã ố vàng 
của hai liệt sĩ và khấn: “7a bác Đãi và anh Thành! 
Sấp tới chúng cháu và các nhà khoa học cùng anh Mẫn 
sẽ vào 7ây Nguyên tìm các bác, các anh về để các bác 
các anh đỡ cô quạnh nơi rừng xanh núi đó. Anh Mẫn đã 
bỏ rất nhiều công sức đi tìm anh Thành nhưng không 
thấy. Việc tìm kưếm hài cốt các bác, các anh sẽ rất khó 
khăn nên hôm nay cháu tổ chức mời bác Đãi và anh 
Thành về chỉ dân để đoàn tiến hành công việc được 
thuận trên" Anh Mẫn cũng chắp tay vái lạy và nói 
trong nước mắt. "7ưa bác Ngô Trọng Đãi và anh 
Thành! Nhiều năm qua cháu không lúc nào nguôï nhớ 
về anh Thành và các bác. Cháu đã đi tìm nhiêu lân 
nhưng vẫn chưa từn được mặc dù có rất nhiều nhân 
chứng chỉ chỗ chón cất. Cháu cắn răng cắn có vái lạy 


1q2 - Phạm Ngọc Dương 


bác lưuh thiêng giúp để hm được mộ anh : hấu Và các 
bác. Dù vá† va gian khổ thẻ nào chắu công sẽ quyết tâm 
hoàn thành. Nêu không tìm đươic sớm thì rồi cha mẹ 
giả chấu không biết có chờ được nữa không, các cụ đều 
đã &5 tuôi rồi... “Sau nưa phát ïm lăng chờ đợi tưởng 
như nghẹt thở, khuôn mát Bịch Hăng đột nhiên hớn hở: 
“Cháu chảo bác 37?” Sau đo Flang liền tực "dạ, vâng”, 
Qua Bích Hằng, ông Phác và «nh Mẫn thay nhau "hỏi” 
chuyện liệt sĩ Đãi. Cuộc "chuyen trò” đã diễn ra suốt hai 
tiếng đồng, hồ với rất nhiều nược mắt lăn tràn trên đôi 
má sam đen của anh Mãn, người đã đành cả cuộc đời 
trai trẻ đi tìm anh. Trong, số những thông tin mà liệt sĩ 
Ngô Trọng Đãi "cung cấp" có một số thông tin đáng 
chú ý mà mọi người ghi chép lại rất cẩn thận: “Chứng 
tôi đã bị bỏ quên 37 năm rồi. Nay tôi không nở bỏ mã 
trăm anh em ở lại rong rừng. Toạ độ các đồng chí xác 
định là đúng, nơi trạm Trung phẫu an táng 8 người, 
nhưng địa điểm cụ thể thì chưa đúng, phải lùi về suối 
nữa, nơi có nhiều cây le gần sát nước. Trước đây mai 
táng cách suối khoảng 25m, nhưng đấy là lúc suôï cạn, 
bây giờ suối ngập nhiều, cậu có can đảm lặn xuống 
dưới suối mò không?" Liệt sĩ Đãi cũng “nói" với anh 
Mẫn: “n nảo cậu vảo K/Nak đào bới, anh em liệt sĩ 
cũng biết. Sự hiện diện cua cậu bao nhiêu năm nay ở 
múi rừng K Bang là nguồn động viên rất lớn đôi với arth 
em liệt sĩ vì anh em trì rằng nhờ cậu mà có thể có cơ 


Hiện tượng ngoại cảm... 103 


hội được về quê. Nhưng cậu chỉ tìm anh cậu còn bỏ 
mặc nhưng người khác thì lầm sao từm được". Đang "trò 
chuyện" với liệt sĩ Ngô Trọng Đãi thì liệt sĩ Thành về 
"nói" với anh Mẫn qua Bích Hằng: “Khổ thân em bỏ biế£ 
bao công sức im anh mà không thấy. LẦn nào em Nam 
am anh anh cũng biết. Những lúc thây em bả lực ngồi 
khóc anh thương em lắm nhưng anh không thể bỏ lại 
mãy trăm anh em đồng chí để về với em được. Nhưng 
bao nhiêu năm nay, anh vân theo em, phù hộ cho em 
nhiều lắm đấy" 

Sau buổi "gặp gỡ" đượm vẻ liêu trai ấy, mọi người 
bật lại băng ghi âm và nghe đi nghe lại, song có một số 
câu nói của liệt sĩ Ngô Trọng Đãi rất khó hiểu: “B4y giờ 
tôi chưa thể nói ra hếi được, vì nếu tôi nói ra sẽ chẳng ai 
vào với chúng tôi nữa“ "Câu (tức anh Mân) có can đảm 
lặn xuống suố! mò không?"và "Khi đoàn vào KïNak thì 
nhớ qua nghía trang Vĩnh Thạnh nhé. Nếu không vào 
KNak thì công việc sẽ không có hiệu quả". Dại tá Hàn 
Thụy Vũ và anh Mẫn đều bỏ qua những ý tứ "nhắc 
nhở" khó hiểu của liệt sĩ Ngô Trọng Đãi vì cho rằng 
Vĩnh Thạnh không liên quan đến K'Nak. Từ KNak đi 
vòng đường khác khoảng 60km mới tới Vĩnh Thạnh, 
đường chim bay cũng trên 20km. Mãi đến sau này, 
trong quá trình tìm mộ mới sáng tỏ những câu nói của 
liệt sĩ Đãi. 


104 Phạm Ngọc Dương 


Khi những hạt mưa xuân lắc rắc trên đường phố Hà 
Nội thì đoàn tnt kiếm hài cốt liệt sĩ mang số hiệu TK 06 
do Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh làm trưởng 
đoàn bắt đầu lên đường. Trên đường đi đoàn rẽ qua 
Nghệ An, Đà Nẵng đón thêm một số nhân chứng từng 
tham gia trận đánh KNak khốc liệt năm xưa. Tổng 
cộng có tới bốn mươi người vào rừng KNak trong 
chuyến đi ấy. Trong số nhân chứng đi cùng hôm đó có 
Trung tá Nguyễn Văn Cần, hiện đã 75 tuổi. Khi vào đến 
KINak, dù cảnh vật khi xưa đã thay đổi nhiều, song ông 
như đang sống lại với trận đánh đây bị tráng của 40 
năm trước, với xác và máu đồng đội nhuộm đó chiến 
trường. Trong nước mắt chứa chan, trong tiếng nấc 
nghẹn ngào, ông kể lại cho mọi người nghe: "Lúc đó, 
hoả lực địch trùm lên trận địa, pháo, rốc két cày xới 
từng miếng đất khiến quân ta thương vong quá nhiều. 
Tôi phải điện đàm báo cáo với cấp trên. Tôi chưa kịp 
nói thì tiểu đoàn trưởng Ngô Trọng Đãi giật lấy bộ đàm 
từ tay tôi để xin ý kiến chỉ đạo. Anh nói chưa dứt câu 
thì một quả pháo cối của địch bắn trúng bụng anh. Tôi 
vẫn còn nhớ như in hình ảnh ấy. Bụng anh Đãi bị vỡ 
toác ra, máu chảy xối xả, ruột gan tuột cả ra ngoài. Tôi 
phải xếp ruột gan anh lại, xé áo buộc chặt bụng anh. 
Vết thương quá nặng, anh cứ nhìn tôi, nắm chặt tay tôi, 
môi mấp máy như muốn dặn đò điều gì, nhưng không 
thốt ra được lời nào. 


Hiện tượng ngoại cảm... 105 


Sau đó dân quân hoả tuyến chuyển anh ra trạm 
Trung phẫu cấp cứu, nhưng đi đến nửa đường thì anh 
tắt thở...“ Kể đến đây, người bộ đội già bò ra đất khóc 
nức nở: “7 anh Đâi ơý anh em ơï! Các anh sống khón 
chết thiêng, chỉ đường cho em tìm các anh về. Bao 
nhhiêu năm nay các anh cô quạnh nơi rừng rậm, không 
một nén hương tàn, chúng em thấy có lôi lắm, thương 
các anh quá giời ơY! Thân già này có sá gì, nhưng về gặp 
các arth thì đâu còn đám nhìn mặt các anh nữa!" 

Ngay khi lội rừng vào đến KNak, cựu chiến binh 
Nguyễn Trọng Ẩm đi khảo sát tất cả các vị trí, song 
không thể nhớ được nơi ông đã từng chôn cất đồng đội 
mình. Ông kể rằng, ngày đó, sợ địch phát hiện nên 
chôn cất xong là san phẳng ngay. Trong hoàn cảnh bom 
đạn như vậy việc chôn cất cũng hết sức qua quýt, 
không có quan tài, áo mưa, tăng võng gì cả, chỉ có vài 
mét vải xô quấn qua loa mà thôi. 40 năm trôi qua, dù 
tìm thấy hài cốt thì chắc cũng chẳng còn mấy. Chính vì 
thế, đoàn tìm kiếm hài cốt đảo bới loanh quanh suốt cả 
ngày mà không thấy dấu hiệu gì. Điều kỳ lạ là các nhà 
ngoại cảm cũng mất hết thông tin, có chăng rất mờ 
nhạt. Bích Hằng và Thẩm Thuý Hoàn cũng chỉ một số 
địa điểm theo cảm tính, nhưng đào lên chỉ thấy đất đá 
mà thôi. Cả ba nhà ngoại cảm làm lễ bên suối gọi 
"vong" lên lấy thông tin, nhưng gọi mãi không được. 
Những người già đân tộc Ba Na ở quanh khu vực đó, 


x06 Phạm Ngọc Dương 


từng chứng kiến trận đánh K'Nak năm xưa cũng chỉ 
một vài địa điểm song tuyệt nhiên không đào thấy dấu 
vết gì. 

Trời tối, công việc tìm kiếm phải tạm dừng lại. Cũng 
trong đêm ấy, tại nhà nghỉ, Thẩm Thuỷ Hoàn mới gặp 
được "vong" liệt sĩ Ngô Trọng Đãi. Theo Hoàn kể, liệt sĩ 
Đãi "dặn" rằng: "7rriần khai xuống phía dưới, không 
đảo ở trên cao. Nhưng phải tiến hành tìm các liệt sĩ 
khác rồi mới tìm được tôi và anh Thánh. Nêu không sẽ 
không có ai tìm được những anh em còn lại nữa“ Cũng, 
tối hôm đó, liệt sĩ Đãi "gặp" Bích Hằng và "đặn" thêm: 
“Cháu yên tâm, không đi nhầm đâu. Sát mép bờ suối 
còn nhiều arth em lắm, cố ầm cho hét đi nhé”. 

Ngày hôm sau, các nhà ngoại cảm chia làm hai 
nhóm nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm đối với hàng 
trăm liệt sĩ còn nằm quanh vị trí K'Nak. Thẩm Thuý 
Hoàn, Nguyễn Khắc Bảy theo dõi việc khai quật ở khu 
vực trạm Trung phẫu. Nhóm Phan Thị Bích Hằng cùng 
một số nhân chứng khảo sát ở khu vực quanh K'Nak. 

Vào lúc 13h, cùng một lúc, Bích Hằng và Thuý Hoàn 
đều reo lên: "Bác Đãi về kìa". Thế rồi liệt sĩ Đãi chỉ về 
phía chân đồi, nơi có dòng suối Đắk Lốp chảy quanh. 
Đoàn tìm mộ tiến hành phát quang chừng 100 m2 rừng 
le rậm rạp từ mặt suối lên lưng chừng đồi. Tại đây, mọi 
người quan sát thấy một gốc cây cổ thụ bị cưa ngang 
nổi lập lờ mặt nước. Bằng khả năng đặc biệt, nhà ngoại 


Hiện tượng ngoại cảm... 107 


cảm Bích Hằng đã xác định được tám vị trí của liệt sĩ 
đang nằm dưới đáy hồ. Anh Phạm Văn Mẫu đã cõng 
Bích Hằng bơi ra giữa hồ nước mênh mông để chị cắm 
cọc đánh dấu chỗ 8 liệt sĩ nằm. Vị trí mỗi cọc tương ứng 
với vị trí mỗi liệt sĩ nằm. Vị trí đâu tiên là liệt sĩ Đãi, 
Tất, Được, Tuyển, Hưởng, Bình, Thành và Công. Liệt sĩ 
Đài là tiểu đoàn trưởng, người chỉ huy cao nhất nền 
được an táng đầu tiên. 

Bịch Hằng làm lễ thắp hương để nói chuyện với các 
hệt sĩ: Liệt sĩ Đãi “rêu cầu " được gặp bác Lại, là em traf 
cưa liệt sĩ Đãi. Liệt sĩ Dãi "nói" qua Bích Hằng: "Em mới 
vào đây thì biết gì đâu. Không đào chỗ này nữa. Cô Lệ 
đạo này ra sao?" Bác Lạ đáp: "Cô Lệ đã lấy chồng là 
thương binh ạ". /L/£f sĩ Đâi kể trếp: "Trước đây anh có 
người yêu tên Lý, quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, là giáo 
viên. Bọn anh quen nhau ở lớp học bình dân. Cô ấy rất 
yêu anh và đã tình nguyện quan hệ với anh. Lúc đó hai 
đứa đã bàn với nhau, nếu con gái đặt tên là Hoài, con 
trai đặt tên là Nhơn. Nhưng lúc đó cha mẹ lại đã hỏi cô 
Lệ ở quê mình cho anh rồi. Trong túi anh lúc nào cũng 
có ảnh cô Lệ. Tiếc là lúc chôn anh, bác Ẩm lại không 
chôn tấm ảnh đó. Giỗ anh vào ngày mùng 7 tháng 3 
chứ không phải mùng 8. Làm sai ngày, anh về không có 
nén hương, anh túi thân. Nếu anh Chương (đồng chí 
Nguyễn Huy Chương, nguyên Chính trị viên trưởng 
tiểu đoàn, người quyết định trận đánh, nguyên Tư lệnh 


108 Phạm Ngọc Dương 


trưởng Quân khu V, nay đã mất) mà có trách nhiệm 
đến thăm anh em ngay từ khi hoà bình lập lại thì có biết 
bao nhiêu anh em đi theo ủng hộ, chứ phải đâu như 
bây giờ. y cụ, xoong nổi, chảo vẫn ở dưới suối...". 
Khi đó, liệt sĩ Phạm Văn Thành cũng "nói" chen vào: 
"Lúc nãy bác Đãi thấy bác lại cứ đi vòng quanh mãi nên 
bác Đãi thương quá mà về gặp. Mẫn ơi! Chỉ cần em vào 
đây thắp hương là đủ rồi. Để cho anh ở lại đây. Không 
phải anh không muốn về. Anh cững nhớ mẹ lắm chứ 
nhưng sợ em lực bất tòng tâm vì anh đang nằm ở dưới 
làn nước sâu. Chị Thường nản rồi không vào thăm anh 
nữa à? Chị ấy là phụ nữ, đi lại vất vả thế, chắc không 
chịu được. Có thằng Hải, thằng Đông vào đây thăm là 
anh vui rồi. Hải nó lớt phớt không tin là tìm được anh. 
Anh chỉ còn rất ít". Ƒ#@/ sÐãï “nó7" trêp: "Khẩu súng lực 
anh đeo, lúc vào trạm Trung phẫu, vì ruột cứ tòi ra nên 
đã tháo ra để quấn băng. Anh chỉ ú ớ được mấy tiếng 
rồi không biết gì. Cô Lý rất yêu anh nhưng nhà đã dạm 
hỏi cô Lệ, coi như anh đã có vợ. Anh muốn gửi lời xin 
lỗi cô Lệ vì đã để cô ấy chờ quá lâu. Em mang về dù 
một nắm đất cũng nhắn Lệ đến thăm anh nhé". Bác 
Ngô Trọng Lại nghe vậy chắp tay niệng mếu pvío: 
"Anh ơi, nếu đứng mảnh đất này là nơi lưu giữ xương 
thịt anh thì anh cho phép tất cả gia đình thân nhân liệt 
sĩ ở đây đem nắm đất này về. Mong anh trao đổi với 
các anh em và cho biết ý kiến. Điều kiện em rất khó 


Hiện tượng ngoại cảm... 109 


khăn, tuổi cao, sức yếu, khả năng tài chính eo hẹp. Anh 
nên về nghĩa trang Hoà Vang hoặc đài liệt sĩ xã Hoà 
Thọ quê mình yên nghỉ". 1£ sĩ Đãt: “Thật ra trong lòng 
anh đã nghĩ đến những điều em nói. Dù sao nơi này 
cũng đã có xương máu của anh và đồng đội. Với tình 
cảm của em và mọi người dành cho anh thì dù chỉ là 
một nắm đất cũng đầy dử ý nghĩa rồi. Hồi xưa đi hoạt 
động, anh vẫn thường bảo với em là: Anh hùng sá kể 
chỉ thân xác. Mạng sống của mình còn chẳng tiếc, 
huông hồ một nắm xương tàn. Thôi thì sinh thổ hoá 
thổ: Sinh ra từ đất rồi lại trở về với đất. Với anh em ở 
đây, về mặt chỉ huy anh có thể nói được. Nhưng tình 
cảm cá nhân thì môi người một ý, anh không thể quyết 
định thay được. Riêng anh, anh đồng ý theo em về. Em 
mỗi tuổÏ môi yếu, đi lại nhiều, thương lắm. Quê mừnh là 
Hoà Nhơn sao bây giờ là Hoà Thọ? Dù về nghĩa trang 
xã hay huyện đều được còn như thế này coi như anh 
được thuỷ tắng dưới lòng suối với anh em. Cậu Tuyến, 
Được cũng sẵn sảng về. Các anh em khác thì lưỡng lự 
Em có thể bốc một nắm đất sát bờ suối. Còn vị trí vừa 
cắm cọc là có anh nằm ở đưới. Em cứ bốc một nắm đất 
lên rồi khấn: Ba hồn bảy vía anh Ngô Trọng Đãi ở đâu 
thì theo em về quê. Em bốc bảy lần và nói như vậy. Môi 
lân cắm một nén hương. Em chắp tay xứn thần rừng, 
thần sông, thần suối phù hộ cho lĩnh hồn anh được về 
quê. Anh không muốn về trong ngậm ngùi mà ruÕf có 


110 Phạm Ngọc Dương, 


lá cờ Tổ quốc phủ lên phần đất dù là tượng trưng, đề` 
phủ lên cho anh ". 

Bác Ngô Trọng Lại vâng lời liệt sĩ Đãi đặn. Vừa bốc: 
đất, vừa khấn, vừa khóc. Cá đoàn tìm mộ chứng kiến 
cảnh ấy, không ai kìm được nước mắt. Tiếng khóc của 
bác Lại xót xa, ai oán lay động đến tận tâm can, khiến 
buổi chiều tả nơi cánh rừng KINak xa xôi thêm tím tái. 

Còn anh Phạm Văn Mẫn thì cứ xì xoạp ngụp lặn mò 
mẫm dưới lòng hồ suối từ sáng đến giờ, cơ thể đã lạnh 
tím cả đi, nhưng vẫn không thấy gì ngoài bùn và đất. 
Mọi người chứng kiến cảnh ấy vừa thương vừa buồn 
cười: Nước hồ sâu vậy, hài cốt lại nằm sâu dưới lòng 
đất, không hiểu anh cứ lặn ngụp làm gì. Khi mặt trời đã 
đó lựng, rụng xuống phía bên kia biến giới, mọi người 
chuẩn bị trở về huyện, anh Mẫn mới chịu mò lên bờ. 
Thương anh đứt ruột nhưng không biết phải làm thế 
nào, đảnh phải gạt lệ chờ đến mùa nước cạn. 

Trước khi ra về, Bích Hằng vái lạy trước vong linh 
liệt sĩ Đãi và nói: "7hưa bác Đây cháu xin phép được 
thmh cầu bác lần nửa. Mong bác cho biết toạ độ chúng 
cháu cắm cọc kia đã đưng chưa ạ? Bác có thể chỉ dẫn để 
chúng cháu cắm !ạ¡?”. Liệt sĩ Đãi "nói ” “Dây là cọc đầu 
tiên và cọc tiếp theo. Nhưng không phải chỗ nảy, đi 
tiếp cẮm lại. Được rồi. Bắt đầu từ đấy kéo dài thăng đên 
góc cây. Đây là cây đa che chở cho trạm Trung phẫu... 
Nhưng hãy cứ đĩ tìm nhưng anth em khác đíi đã”. 


Hiện tượng ngoại cảm... 112 


Ngày hôm sau, các nhà ngoại cảm chia làm hai 
nhóm nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm hàng trăm liệt 
sĩ còn nằm quanh vị trí KNak. Thẩm Thuý Hoàn, 
Nguyễn Khắc Bảy theo dõi việc khai quật ở khu vực 
trạm Trung phẫu. Nhóm Phan Thị Bích Hằng cùng một 
số nhân chứng khảo sát ở khu vực quanh K'Nak. Theo 
"chỉ dẫn" của liệt sĩ Đãi, Bích Hằng đã xác định được 
một vị trí bên dòng suối, trong lừm cây rậm, có gò mối 
lớn. Tại đây, im được 22 bộ hài cốt liệt sĩ. Tại một vị trí 
khác, bên dãy cây bạch đản, ñm thêm được 12 bệ hài 
cốt. Cũng trong ngày hôm đó, Thẩm Thưý Hoàn tìm 
được 5 liệt sĩ. Đặc biệt, chị đã xác định được một địa 
điểm giữa ruộng ngô nhà dân, bên bờ suối, phía ngoài 

là rừng cây báng súng. Khi đào địa điểm này lên, thu 
được 37 hài cốt liệt sĩ. Ngày hôm sau, Thuy Hoản và 
Bích Hăng lại tìm được thêm ó liệt sĩ bên lề đường dẫn 
vào một lâm trường... Tổng cộng, trong vải ngày ngắn 
ngủi của đợt đầu tiên đoàn tìm mộ vào K'Bang đã tìm 
được gần 100 hài cốt liệt sĩ trong các hố chôn tập thể. 
Điều khó tin nhất là các nhà ngoại cảm sắp xếp xương 
cốt rất chính xác của từng người, mặc dù các liệt sĩ được 
chôn tập thể, xương cốt lẫn lộn lung tung thành một 
đống. Thậm chí, có đợt nhà ngoại cảm Bích Hằng 
không vào KINak được, song ngồi ở Hà Nội, qua 
điện thoại chị vân có thể chỉ dẫn các chiến sĩ trẻ xếp 
xương các liệt sĩ khai quật ở hố chôn tập thể rất chính xác. 


112 Phạm Ngọc Dươn 


Quang cảnh khai quật hài cốt liệt sỹ dưới hồ Đắk Lốp 


Hiện tượng ngoại cảm... 113 


Nếu xếp nhầm dù một cái răng chị cũng phát hiện ra 
ngay và yêu câu xếp lại. Tất cả những thông tin về liệt 
sĩ như tên, tuổi, quê quán, đơn vị, hoàn cảnh hy sinh... 
đều được các nhân chứng xác nhận hoàn toàn phù hợp. 

Đoàn tìm mộ tiếp tục đi lên phía điểm cao K'Nak để 
xác định một số ngôi mộ vô danh mà dân chúng quanh 
vùng chỉ dẫn. Ngọn đổi chính là cứ điểm phía Bắc của 
cụm cứ điểm biệt kích K'Nak. Một liệt sĩ "lên gặp" Bích 
Hằng và cho biết tên là Nguyễn Văn Minh, chính hị 
viên Đại đội 40, Tiểu đoàn đặc công 409, quê ở Thạch 
Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Bích Hằng liên gọi cựu chiến 
binh Nguyễn Ngọc Bình, Anh hùng lực lượng vũ trang, 
nguyên đại đội trưởng Đại đội đặc công 40. Qua Bích 
Hằng, ông Bình khẳng định người nằm dưới nấm mô 
hoang này là Nguyễn Văn Minh. Khi quả pháo nổ, 
Nguyễn Văn Minh và Lê Xuân Hổ bị hất văng tới vài 
mét, trọng thương. Tuy nhiên, đồng chí Minh cũng hy 
sinh sau đó. Đồng chí Hổ được cứu sống, nhưng cũng 
hy sinh vào năm 1972 khi chiến đấu ở Tuyên Phước. 
Quả pháo đó còn cướp đi tính mạng của một đồng chí 
liên lạc và bản thân ông Bích cũng bị thương gãy cánh 
tay phải. 

Liệt sĩ Minh "đặn đò" lại với người đồng đội năm 
xưa: "Tô; râ xúc động khi gặp lại các anh tạ! hơï này. 
Tuy nằm trên đồi mát mẻ nhưng tôi không thích vì gần 
đền địch. Tôi muốn được về quê nhưng ngặt một nỗi 


liá Phạm Ngọc Dương 


bố tôi là Nguyên Văn Tĩnh đã mất, còn em là Nguyên 
Văn Tiên nhà nghèo, không đủ khả năng đưa tôi về 
Trước mắt cho tôi về nghĩa trang liệt sĩ với anh em. 
Chân phải tôi bị gãy. Tôi nằm trong một khe đã nhớ, 
không có người chôn. Giỗ tói là ngày 8-3" Liệt sĩ Minh 
“kể" thêm rằng, người tìm thấy hài cốt liệt sĩ Minh là 
anh Lâm, 40 tuổi, quê ở Thái Bình. Năm 1992, khi đào 
phế liệu, anh phát hiện ra hài cốt rồi đem lên đổi mai 
táng, hương khói cẩn thận. 

Kết thúc đợt tìm kiếm nảy, đoàn vẫn không khai 
quật được mộ liệt sĩ Đãi, liệt sĩ Thành và 6 liệt sĩ chôn 
cạnh, mặc dù anh Mãn đã chạy đôn chạy đáo thuyết 
phục chính quyền cho xả hồ nước, thậm chí anh xì xoạp 
lặn cả ngày đưới lòng hồ mò mẫm. Nếu xả nước hồ thì 
ảnh hướng đến đời sống của dân nhân thị trấn K'Lăk, 
do vậy, đoản phải rút về Hà Nội. 

Vài tháng sau, nhân địp vào Đà Nẵng công tác, anh 
Mẫn đã ghé qua K'Bang. Phát hiện ra suối Đắk Lốp cạn 
trơ đáy, hồ nước cũng khá cạn nên anh đã báo cho Bộ 
môn Cận Târn lý. Khi đó, nhà ngoại cảm Bích Hằng đi 
nước ngoài, nên Thẩm Thuý Hoàn lên đường vào ngay 
„«“Nak. Sau nhiều ngày kiên trì thuyết phục, những 
người giữ đập mới cho phép đoàn tìm mộ xả nước 
trong vòng một ngày. Nói là hồ cạn, nhưng từ mặt nước 
đến đáy vẫn sâu 5 - 6m. Anh Mẫn và một người bạn là 
cảnh sát đặc nhiệm cùng buộc dây thừng, ôm đá lặn 


Hiện tượng ngoại cảm... 115 


xuống đáy hồ móc gõ, đá, lá cây chèn kín miệng đập. 
Cứ lặn ngụp như vậy suốt 2 ngày, moi lên vài tấn rác 
mới mở được cửa xả nước. Xả nước hồ từ sáng đến trưa 
thì hồ cạn. 

Nhưng rồi, khi lòng hồ hiện ra thì mây đen sầm sập 
kéo đến rồi mưa như trút nước. Nước từ thượng nguồn 
đòng Đắk Lốp cuộn đỏ tống xuống hàng vạn mét khối 
nước cùng với cỏ rác, gỗ lạt lấp kín cả miệng cửa xả. 
Trong hoàn cảnh ấy, anh Mãn chỉ còn nước đứng khóc 
mà than trời. Thấy cảnh anh Mẫn đi ra đi vào K'Bang 
mười mấy lần, suốt mấy năm trời đào bới, tìm kiếm mà 
không thấy mộ, chính quyền huyện, đơn vị quản lý đập 
thuỷ điện động lòng sắp xếp thời gian để xả nước cho 
anh em tìm mộ, kể cả khi hồ nước đang ngập. 

Khi cơn mưa vừa dứt, anh Mẫn và người bạn là cảnh 
sát đặc nhiệm tiếp tục buộc dây thừng vào người, ôm 
đá nhảy xuống đồng nước đục ngầu, cuồn cuộn để vớt 
cả tấn đất đá lấy đường mở cửa xả. Đã có lúc cửa xả 
cưuồn cuộn suýt cướp mất tính mạng anh. 

Khi lòng hồ trơ đáy thì mọi người tiến hành đào bới 
quanh chỗ Bích Hằng cắm cọc mấy tháng trước. Tuy 
nhiên, đào bới suốt bốn ngày trời, hố đào đã rộng đến 
gần trăm mét vuông mà vẫn không thấy bộ hài cốt nào. 
Đúng lúc mọi người tỏ ra chán nản thì mây đen ùn ùn 
kéo đến. Nếu mưa lớn thì hồ nước lại ngập mênh 
mông, không biết khi nào mới có cơ hội tiếp tục khai 


116 Phạm Ngọc Dương 


quật. Anh Mẫn nước mắt ròng ròng quỳ xuống trách 
các vong linh liệt sĩ “Cấu vao đây làm những việc 
chưa ai từng làm để tìm anh cháu và các chú, các bác. 
Vậy mà các bác khóng thương cháu. Lân này lại phải về 
không rồi“ Anh vừa đứt câu khấn thì một chiến sĩ reo 
lên: "7hấy rồi anh Mẫn ơi” Không ngờ, cậu chiến sĩ trẻ 
chỉ đào loanh quanh chỗ mọi người đã đào mà lại phát 
hiện ra một mẩu xương trắng lốp, rồi sau đó, 8 bộ hài 
cốt lần lượt hiện ra dù chẳng còn được là bao, sau 40 
năm nằm dưới lòng đất và lòng hồ. Khi 8 liệt sĩ được 
đưa về huyện K'Bang, trời giăng mưa trắng xoá. Nước 
mưa hoà với nước mắt thân nhân những gia đình liệt sĩ 
khiến những người dân kéo đến tiễn đưa các liệt sĩ về 
quê cũng không cầm được. 

Ngày đưa liệt sĩ Thành về quê, người mẹ già 85 tuổi 
của anh mừng nhất và cũng khóc nhiều nhất. Bà đã chờ 
đợi gần 40 năm trời. Cứ mỗi lần anh Mẫn trở ra sau 
chuyến đi Nam dằng dặc tìm anh, bà lại ra gốc đa đầu 
làng ngồi chờ tín. Lần này bà mới được gục đầu vào 
chiếc tiểu sành phủ lá cờ Tổ quốc khóc thoả thích. 

Ngàỹ giỗ đầu tiên kể từ khi liệt sĩ Thành về quê, anh 
Mẫn mời anh em, bạn bè, đồng nghiệp về tận nhà ở 
Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định. Bữa ấy, anh làm 
bàn thờ, thắp hương và sắp cô giữa vườn, cạnh ao tù. 
Mẹ anh thì cứ bảo sắp cỗ vào trong nhà, sợ mọi người 
ngồi nắng. Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu vì sao 


Hiện tượng ngoại cảm... l 117 


anh lại bắt mọi người... ra vườn ăn cỗ, trong khi đó nhà 
cửa rộng rãi, khang trang thì bỏ không. Sau khi thắp 
nhang khấn vái vong hền liệt sĩ Thành cùng các liệt sĩ 
hy sinh trong trận KNak, anh mới công bố lý do cho 
mọi người hiểu. Thì ra, nơi mảnh vườn này 40 năm về 
trước là ngôi nhà tường liếp, lớp rạ rách nát. Trong ngôi 
nhà này, anh Thành và anh Mãn lớn lên. Cha mẹ anh 
đã gần cả đời sống trong ngôi nhà rách nát ấy. Gần đây, 
anh thành đạt thì cha mẹ mới có chỗ ở tử tế. Anh muốn 
bữa cơm hôm đó mọi người ngồi trên nền ngôi nhà cũ 
để cùng anh tưởng nhớ lại những ngày xưa vô cùng 
nghèo đối. 

Sau lần tìm được 8 liệt sĩ dưới đáy hồ, đoàn tìm mộ 
cùng các nhà ngoại cảm còn có bốn lần nữa vào K'Bang 
và tổng số liệt sĩ đã tìm được là 300. Hiện tại, nghĩa 
trang liệt sĩ của huyện nghèo K'Bang đã hết chỗ an táng 
cho các liệt sĩ, trong khi đó, còn ít nhất khoảng 100 liệt 
sĩ nữa, cùng cả trăm dư kích, dân công hoả tuyến... vẫn 
nằm dưới lòng đất, trong cánh rừng K'Nak xa xôi, đang 
mong mỏi ngày về... 


PHẦN VII 


LINH HỒN CÓ TỔN TẠI HaV HHÔNG? 


Có rất nhiều cách để nhà ngoại cảm tiến hành tìm 
mộ. Nhà ngoại cảm Thấm Thuý Hoàn phải đi thực địa 
để cảm nhận thông từ, theo sự chỉ dẫn của "người âm” 
Dương Mạnh Hùng bắt mạch Thái tố của người thân, 
qua đó "nghe" được âm thanh và thấy hình ảnh "người 
Am”, thậm chí còn phác hoạ được chân dung cửa “người 
Am” Nguyễn Khắc Bảy thì nhìn vào huyện Ấn đường. 
Nguyễn Văn Nhã, Nguyên Văn Liên thì chỉ đân qua 
điện thoại. Phan Thị Bích Hằng cần một tấm ảnh của 
người chết rồi trò chuyện với “linh hồn"... Phần lớn các 
nrhà ngoại cám khác thì gọi "vong" đến "nhập" vào mình 
để người nhà hỏi han, xin sự chỉ dẫn. Qua đây, ai cũng 
tự hỏi: Chẳng lẽ trên đời lại có linh hôn? VẬy linh hồn 
là cái gì? 


T? quá trình nhiều ngày tìm mộ em gái mình 
- liệt sĩ Trần Thị Khang - GS.Trần Phương đã 
đày tâm đọc nhiễu tài liệu nghiên cứu về ngoại cảm cả 


120 Phạm Ngọc Dương 


trong nước và quốc tế, -ồổi ông phân tích các chỉ tiết 
treng các cuộc tìm kiếm mộ em gái mình để tìm ra lời 
giải về hiện tượng kỳ lạ này. GS.Phương cho hay: “7Ø 
đã nghe lại băng ghỉ âm nhiều lần vả quả thật còn quá 
nhiều điều bí ấn do chính anh tôi (anh Sơn - đã chết) 
nói ra mà tôi không kịp hỏi lại. Nhưng qua những tên 
người trong gia đình được anh nhắc đến một cách 
ngẫu nhiên qua cách xưng hô, sự hiểu biết về tính cách 
từng người còn sống, cách xử sự và tâm tư tình cảm 
của người nói tôi nhận ra đúng là anh tôi và em tôi 
(túc cô Khang - đã chết). Người khác dù biết rõ gia 
đình tôi đến mấy cũng không thể sáng tác ra một kịch 
bản như thế huống hồ là nhà ngoại cảm Bích Hằng, 
một người mà tôi vừa mới gấp lần đầu. Hằng chỉ đơn 
thuần đóng vai trò người phiên dịch chăm chú lắng 
nghe, hỏi han cho đúng rồi nói lại cho tôi. Hằng hỏi 
han, vâng dạ với người chết cứ như người sống đang 
ngồi trước mặt, hoàn toàn không phải là một cô đồng 
rửa tỉnh, nữa mê". 

Theo GS.Phương, nếu thừa nhận người đang nói 
đúng là em ông và anh òng, hai liệt sĩ, thì không thể 
không thừa nhận sau khi con người chết đi vẫn còn lại 
một cái gì đó mà người ta quen gọi là linh hồn. Nhưng 
linh hồn là gì? Nó phải tổn tại đưới đạng vật chất nào 
đó thì Bích Hằng mới nhìn thấy và nhận diện được qua 
tấm ảnh, nó phải phát ra tiếng nói qua một tần số nào 


Hiện tượng ngoại cảm... 121 


đó thì Bích Hằng mới nghe thấy mà nói lại cho ông. 
Đối với GS.Phương nó là vô hình, nhưng đối với nhà 
ngoại cảm thì nó lại là hữu hình. Đối với GS.Phương nó 
là câm lặng, nhưng đối với Bích Hằng nó lại phát ra 
những âm thanh có thể nghe thấy. Những âm thanh 
này chuyển tải những sắc thái sống động của tình cảm, 
của tư duy hệt như tiếng nói của người sống Vậy. 
GS. Phương khẳng định: "Nếu linh hồn là một dạng vật 
chất có hình thù và có khả năng phát ra âm thanh thì 
theo cách nói của triết học nó thuộc phạm trù "tồn tại" 
mang tính khách quan chứ không thuộc phạm trù 
"ý thức" nhưng mang tính chủ quan. Nhận biết được nó 
hay không nhận biết được nó là cái gì thì ở khả năng 
từng người. Bích Hằng có khả năng nhận biết được nó 
mà tôi thì không, nhưng đâu phải vì tôi không có khả 
năng nhận biết được nó mà tôi có quyền phủ nhận sự 
tồn tại của nó? Đối với tất cả những gì ta chưa có khả 
năng nhận biết được đã vội vứt vào cái sọt rác mê tí: dị 
đoan thì khoa học còn việc gì để làm, còn gì để khám 
phá. Lâu nay tôi định ninh mình là duy vật, hoá ra 
chính mình lại là duy tâm "chủ quan". Cái gì ta cho là 
nó tồn tại thì nó tồn tại, cái gì ta cho là nó không tồn tại 
thì nó không tồn tại, nó chỉ là mê tín dị đoan". 

Để "điều tra" xem có đúng là linh hồn đang trò 
chuyện với mình hay không, khi tiếp xúc với nhà ngoại 
cảm Bích Hằng, GS.Phương đã thủ sẵn trong túi tấm 


122 Phạm Ngọc Dương 


ảnh của liệt sĩ Sơn. Khi "nhìn" thấy "có Khang", Hằng 
đã báo cho GS.Phương: "Có một người thanh rưiên đi 
cùng với có Khang và người đó "nói" tên là Sơn". 
GS.Phương đưa tấm ảnh cữ ra thì Hằng nhận ngay ra 
ảnh đó là của anh Sơn, nhưng người chết già hơn trong 
ảnh (vì anh Sơn chụp ảnh trước khi chết vài năm). 
Không những thế, ngay ngày tiếp xúc thứ nhất, hai 
"linh hồn" còn nhắc đến tên năm người trong gia đình 
GS.Phương với sự hiểu biết rất chính xác về tính cách 
của từng người. Ngày thứ hai, hai "linh hồn" đã nhắc 
đến mười người trong gia đình GS.Phương và cũng với 
sự hiểu biết như thế. Ngoài ra, trong quá trình tìm mộ, 
Bích Hằng cũng nhắc đến chị Tiến, chị Nhượng là 
những người qưen biết cũ, nhắc đến cả anh Cương, anh 
Đạt, là những người không quen biết nhưng đã có công 
tìm mộ trong những ngày trước đây. Rồi thì trong khi 
đang đào bới mộ lại xuất hiện "linh hồn" những người 
ở ngôi làng có mộ cô Khang, đó là "cụ Nghĩa", ngồi 
khóc lóc kể lể về sáu chị em gái; “Cụ An" xuất hiện kể 
rằng mình là người cho mượn cái mai và chứng kiến 
việc chôn cất cô Khang; rồi "linh hồn" cụ Giám kể tỉ mỉ 
về việc mình là người chôn cất cô Khang ra sao... Cách 
xưng hô cũng rất đúng vị thế, thái độ và tình cảm 
người nói dối với người được nhắc đến. Lúc đầu, 
GS.Phương cũng tính đến tình huống: Bích Hằng đã 
điều tra gia đình mình từ trước. Nhưng ông khắng định 


Hiện tượng ngoại cảm... 123 


sự nghi ngờ đó là vô căn cứ. Cho dù Bích Hằng có điều 
tra đi chăng nữa thì cũng không thể đặt vào miệng 
người nói những câu như thế mà không phạm sai lầm. 
Trong quá trình tiếp xúc với nhà ngoại cảm khi gọi hồn, 
GS.Phương luôn hết sức tỉnh táo, luôn có cái nhìn khách 
quan, song ông không tìm được dấu hiệu lừa bịp từ nhà 
ngoại cảm. Khớp lại vô vàn những thông tin mà "linh 
hồn" nói ra trong quá trình đi tìm mộ thì GS.Phương 
không thể không xác nhận hài cốt đảo lên chính là em 
gái của ông. 

Qua những điều tra, phân tích về "cái gì đó gọi là 
linh hồn", GS Phương có căn cứ để tin rằng đã gặp "linh 
hồn" em ông, anh ông và chị ông, cả "linh hồn" cụ Giám 
là người chôn cất cả "lnh hồn" cụ An là người chứng 
kiến. Bích Hằng đã nhận dạng được "linh hồn", thậm 
chí nhận diện được "linh hồn" qua tấm ảnh, đã nghe 
được "tiếng nói" của “linh hồn". Như vậy, linh hồn phải 
tồn tại dưới một dạng vật chất nào đó, có hình thù, có 
khả năng phát ra tiếng nói. Đã là một dạng vật chất thì 
vật lý học, hoá học, y học, sinh học với những phương 
tiện quang học và điện tử tỉnh vỉ, hắn sẽ có ngày tìm ra. 
Những "linh hồn" người chết vẫn thể hiện cảm xúc vui, 
buồn, quan tâm, ước muốn, thậm chí cả giận dữ, vẫn 
nhớ và kể lại những việc đã qua, kể cả những việc xảy 
ra sau khi thể xác đã chết, vẫn theo dõi, đánh giá được 
những việc mà người sống đang làm. Như vậy thì "linh 


124 Phạm Ngọc Dương 


hồn" không phải là những vật thể vô trị vô giác, mà là 
những vật thể sống, có tình cảm và tư duy. Điều này 
đặt ra một loạt câu hỏi vô cùng lớn lao: Liệu có một thế 
giới linh hồn ngoài thế giới con người đang sống 
không? Thế giới linh hồn hoạt động thế nào, có khả 
năng tác động vào thế giới con người đang sống?... Tìm 
lời giải cho vấn để này nếu chỉ dựa vào suy luận thì sẽ 
dân đến tranh cãi bất tận, thậm chí đi vào ngõ cụt. 

Qua những cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, tiếp xúc với 
các nhà ngoại cảm, một số người thì tin rằng trên đời có 
linh hồn thật, còn một số người thì không thừa nhận vì 
thấy chúng đường như trái ngược với khoa học, một số 
khác thì hoang mang không biết tin vào đâu nữa, bởi 
hiện tại khoa học vẫn chưa có một lời giải thấu đáo về 
hiện tượng này. Tuy nhiên, dù khoa học vân chưa 
chứng minh được rằng trên đời có linh hôn hay không 
thì hai chữ linh hồn đã gắn với cuộc sống của con người 
ở mọi thời đại, Ởở mọi nơi trên thế giới. Người Việt xưa 
luôn cho rằng, con người gồm có hai phần là thể xác và 
linh hồn. Hồn dùng thể xác người làm nơi trú ngụ. Nếu 
phần hồn mà rời khỏi thể xác thì người đó chết. Và khi 
người chết thì hồn sẽ bay sang kiếp khác. Phật giáo 
cũng quan niệm "sống là gửi, thác là về". 

Theo một cách dùng từ khác thì linh hồn có nghữa là 
"ma". Những câu chuyện kể về ma quái thì quả thực 
không ngớt từ xưa đến nay. Tôi cũng không tin trên đời 


Hiện tượng ngoại cảm... 125 


này lại có "ma" và cũng tận tai được nghe các nhà khoa 
học có uy tín kể về "ma". Hiện tại, ông Vũ Thể Khanh, 
Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học 
ứng dụng đang nghiên cứu một người thường xuyên bị 
"ma chửa nhập". Mỗi khi anh thanh niên này bị "ma 
chửa nhập" thì da đẻ tự dưng đỏ au, bụng chướng 
phình lên như người chửa tám tháng và nói giọng ẻo lả 
như con gái. Các nhà khoa học đã dùng các máy móc 
siêu âm hiện đại để chiếu chụp X-quang, song mỗi khi 
tiến hành chụp thì "con ma" chửa lại bay mất, cơ thể 
người thanh niên này lại trở về hình dạng bình thường. 
Các nhà khoa học cũng đã dùng máy đo nhiệt độ từ xa 
rất hiện đại của Mỹ và thấy rằng, mỗi khi "ma nhập", cơ 
thể người thanh niên này lập tức giảm đi mấy độ và khi 
"ma" thoát ra ngoài thì nhiệt độ cơ thể trở lại bình 
thường. Tôi chưa được trực tiếp gặp người thanh niền 
kỳ lạ bị ma nhập này vì các nhà khoa học còn đang 
nghiên cứu, chưa tiết lộ, song tôi đã được chứng kiến 
qua nhiều cuộn băng ghi hình, nhiều tấm ảnh mà các 
nhà khoa học lưu giữ. Một điều kỳ lạ nữa, khi tiếp xúc 
với các nhà khoa học ở Bộ môn Cận Tâm lý (Trung tâm 
nghiên cứu tiểm năng con người) thì được nghe họ kể 
rằng, một số nhà khoa học đã dùng các biện pháp hiện 
đại và chụp được cả hình ảnh linh hồn cụ tổ nhà mình 
về trò chuyện với nhà ngoại cảm. Hình ảnh chụp được 
hiện lên mờ áo như bóng ma(?). Tất nhiên, các nhà khoa 


126 Phạm Ngọc Dương 


học đều từ chối cung cấp những hình ảnh chụp được 
cho phóng viên với lý do còn đang nghiên cứu, chưa 
tiện công bố. Nếu có thực như thế thì đây quả là hiện 
tượng hết sức kỳ lạ. Tuy nhiên, việc chụp được ảnh 
"ma", hay còn gọi là linh hồn thì thế giới đã có nhiều. 
Rất nhiều tờ báo nước ngoài đã in những bức ảnh "ma" 
và các nhà khoa học đã không phát hiện ra sự lừa đảo 
nào trong những tấm hình kinh đị đó. Những chuyện 
mà tôi chưa được nhìn thấy, chưa được chứng thực thì 
chưa tin, nhưng đã có một lần, khi tiếp xúc với một nhà 
ngoại cảm trong lúc "trò chuyện" với "linh hồn", tôi có 
bật máy ghi âm và chụp ảnh. Nhưng kỳ lạ thay, máy 
ghi âm không có biếng và chụp ảnh thì không thấy 
hình. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa khẳng định những 
chuyện lạ này xảy ra với mình là do tác động của cái 
gọi là linh hồn, bởi xác suất xảy ra sự trục trặc vẫn có. 
Hiện tượng được cho là "lình hồn" điều khiến con 
người cũng như các loài vật diễn ra khá phổ biến trong 
các cuộc tìm mộ. Hiện tượng này đặt ra những câu hỏi 
mà khoa học không dễ đàng trả lời rõ được: Có sự điều 
khiển của linh hồn? Nhà ngoại cảm xuất hồn đến tương 
lai và trông thấy sự việc? Hay chỉ là sự đoán mò? Qua 
các để tài nghiên cứu, giả thiết đoán mò về sự chỉ dẫn 
của linh vật đã được loại bỏ bởi các thống kê cho thấy 
xác suất đúng là trên dưới 70%. Sự việc xảy ra chính xác 
đến 70% như dự đoán thì không thể cho là đoán mò 


Hiện tượng ngoại cảm... 127 


hay ngẫu nhiên được nữa. Trong cuộc tìm kiếm mộ em 
gái của GS. Trần Phương, nhà ngoại cảm Nguyễn Văn 
Nhã đã cho ông những tín hiệu rất kỳ lạ xảy ra trong 
tương lai như: 5 cây có dại sẽ nở 10 bông hoa màu tím 
nhạt vào ngày tìm đến khu vực có mộ; rồi bé gái mặc áo 
hoa xanh, rồi con chó vàng nằm một chỗ như ốm, rồi sự 
dẫn đường của đôi bướm màu đến nơi có mộ cô 
Khang... Mặc dù những chỉ dẫn đó không hẳn đã chính 
xác 100%, song những chỉ dẫn đó đều xuất hiện khi gia 
đình GS.Phương tiến hành tìm mộ và đều là những tín 
hiệu dẫn đến khu vực có hài cốt cô Khang. 

Rất nhiều cuộc tìm kiếm mộ có sự "chỉ dẫn" của 
"linh hồn" qưa các linh vật, mà chủ yếu là côn trùng 
như ong, bướm. Mỗi khi việc tìm mộ đi vào bế tắc, nhà 
ngoại cảm thường "mời" linh hồn đến và xin được chỉ 
dẫn bằng một con ong hoặc con bướm. Ngay sau đó là 
sự bất ngờ của những người chứng kiến khi hiện 
trường xuất hiện ngay một chú ong hoặc bướm bay 
lượn quanh một khu vực nào đó hoặc đậu xuống khu 
vực đó một lát rồi bay mất hút. Thông thường, đào khu 
vực "chỉ dẫn" của côn trùng sẽ thấy được hài cốt. Không 
những linh hồn "điều khiển" được con vật mà còn điều 
khiển được cả con người. Trong cuộc tìm kiếm hài cốt 
của tướng quân Hoàng Công Chất, thủ lĩnh nghĩa quân 
chống lại triểu đình Lê - Trịnh trên đất Điện Biên năm 
1739 đã xảy ra một hiện tượng kỳ lạ: Linh hồn tướng 


128 Phạm Ngọc Dương 


quân Hoàng Công Chất đã báo mộng cho nhà ngoại 
cảm Bích Hằng m mộ giúp và "điều khiển" người bản 
địa xuất hiện chỉ dẫn ngôi mộ. 

Bích Hằng kể lại, một đêm cuối năm 2005 mưa đầm 
đề, rét cắt da cắt thịt, vừa chợp mắt được một lát thì 
nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng gươm khua. Chị giật 
mình khi trước mặt là người đàn ông quắc thước, da 
nâu, chống gươm đứng nhìn chị. Quan sát kỹ, thấy 
trang phục, tướng mạo đúng là một võ tướng. Xung 
quanh có rất nhiều binh lính. Võ tướng cười báo: “Cháu 
đừng sợ, ta là võ tướng họ Hoàng. Còn đây là quân cúa 
ta. Cháu đi về với ta đi Con cháu ta đang mong đợi 
cháu về từng ngây” Nói rồi, ông lên ngựa đi. Hình 
bóng khuất xa rồi mà tiếng cười hiển hậu vẫn còn vang 
mãi. Khi tiếng cười đứt hẳn thì Bích Hằng choàng tỉnh. 
Chị sực nhớ đến danh thiếp mà hai người khách họ 
Hoàng ở Hải Phòng để lại nhà chị mấy hôm trước khi 
không gặp trực tiếp được chị. Cầm tâm danh thiếp, bên 
tai chị lại văng vắng lời nhờ cậy thiết tha cửa vị võ 
tướng họ Hoàng nọ. Sớm hôm qua, chị chú động điện 
thoại cho anh Khánh (con cháu nhiều đời sau của tướng 
Chất), người ghi tên trên tấm danh thiếp và hẹn ngày 
xuống Hải Phòng tìm mộ giúp. 

Trong cuộc "nói chuyện" với "linh hồn" tướng 
Hoàng Công Chất, cụ hướng dẫn: “Các con cứ lên 
Thành Bản Phủ (cách trung tâm TP. Điện Biên Phủ 6km 


Hiện tượng ngoại cảm... 129 


- PU) Cứ nơi nào trồng cây đa là có nghĩa quân của ta. 
Trước kia nhà Lê - Trịnh đã cho quân khai quật mộ ta 
rồi chặt làm ba khúc (chuyện này chính sử cũng có nhắc 
đến - PV). Chân ta chứng ném xuống sông NậẬm Kôi. 
Đầu, thân thì vứt lăn lóc. Đêm, nghĩa quân của ta lén 
lấy đi. Thân thì chôn ở gần sông Nậm Kốm nhưng cách 
đây ít năm người ta ủi đi rồi. Đầu thì vác về gần Thành 
Bản Phủ, chôn dưới một gốc cây địa. Ở đó có mỘt cÂy 
thuốc. Khi các con đi tìm, ta sẽ cho mỘt người răng với 
quê gốc ở Thát Bình ra dẫn đường đến ngôi mộ. Khi các 
cơn lên đó thì nên tìm cả đền mộ liệt nữ Lò Thị Nương, 
con một v7 tù trưởng Điện Biên, vợ thứ tư của ta. Ta gọi 
bà là liệt nữ vì bà đã chấp nhận đế giặc thiêu sống mình 
giữa bản Tông Khao khi chúng lấy bà ra làm mồi như 
bắt ta mở cống thành. Khi các con lên núi, ta sẽ cho một 
người phụ nữ Thái dẫn đường lên mộ của bà" 

Sau buổi "trò chuyện" đó, một tháng sau, đại gia 
đình chút chít của tổ Hoàng Công Chất mới lên đường 
đi Điện Biên. Khi mọi người đang đứng ở gốc cây đa cổ 
thụ thì xuất hiên một người đàn ông răng vổ tiến đến 
và bảo: "Đi tìm mộ cụ Hoàng Công Chất phải không? 
Tôi là Nguyễn Văn Nhân, quê ở Thái Bình lên đây lập 
nghiệp lâu rồi. Ngày trước, tôi nghe các cụ già ở đây 
bảo đây là nơi quân sĩ chôn một phần thi hài của cụ 
Chất đấy". Vậy là tín hiệu mà "linh hồn" cụ Chất "nói" 
với con cháu qua chị Hằng: gốc cây đa cổ thụ và người 


130 Phạm Ngọc Dương 


đàn ông răng vấu quê ở Thái Bình cách đó một tháng là 
hoàn toàn chính xác. Nhưng còn tín hiệu cây thuốc? 
Khi hỏi, ông Nhân chỉ một gốc cây bị tước hết vỏ và 
bảo: “Cây nảy chứa sâu răng tôt lắm. Tước một ft vÓ, 
nhét vào chỗ sâu răng, ngâm chừng 2 - 3 lần là khỏi" 
Với những thông tin nhờ sự "hướng dẫn của linh hồn", 
chút chít nhiều đời sau đã tìm được cụ tổ Hoàng Công 
Chất. Nhớ lại lời đặn của cụ, mọi người lại tiếp tục lên 
bản Tông Khao. Khi mọi người đang loay hoay đi tìm 
một con đường như "lĩnh hồn" cụ Chất hướng dẫn qua 
chị Hằng thì lại bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ 
Thái. Người phụ nữ này đã vạch rừng dẫn mọi người 
đến một ngôi miếu nhỏ dưới tán một cây sỉ. Người phụ 
nữ kể rằng, xưa kía nơi đây có một cái miếu thờ, có mộ 
tổ họ Lờ, song chỉ có họ Lò mới được vào cúng, bái, các 
họ khác chỉ đứng ngoài xem thôi. Sau này giặc phá hết 
rồi. Nhà ngoại cảm Bích Hằng khẳng định nơi đây chón 
cất xác cháy của bà Lò Thị Nương, người vợ thứ tư của 
lãnh tụ nông dân Hoàng Công Chất. 

Điều đặc biệt nữa: Được sự hướng dẫn của "linh. 
hồn" cụ Chất, anh Khánh và đoàn con cháu cự Chất đã 
tìm được rất nhiều chỉ nhánh lưu lạc ở đất Điện Biên, 
trong những bản làng xa xôi. Trong cuộc tìm kiếm đó, 
anh Khánh đã tìm được ông Hoàng Xuyên, nguyên Phó 
Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên. Ông Hoàng Xuyên đã lấy ra 
cuốn gia phả viết bằng chữ Hán mà nhiều đời nay phải 


Hiện tượng ngoại cảm... 151 


cất giấu rất kỹ dưới hầm. Sở dĩ ông phải cất giấu kỹ 
như vậy là vì sợ bị kết tội con cháu Phìa, Tạo rồi bị giết 
cả nhà. Xét trên gia phả thì ông Xuyên và anh Khánh là 
cháu đời thứ tám của tướng Hoàng Công Chất. 

Ngày giỗ tổ năm 2005, con cháu tướng Hoàng Công 
Chất tế tựu rất đông đủ ở nhà thờ tổ. Nhờ sự "hướng 
đản" của "linh hồn" cụ Chất qua Bích Hằng mà các chi 
tộc họ Hoàng của tướng Chất sinh sống khắp cả nước 
đều tìm thấy nhau. Điều này quả thực hết sức đặc biệt. 
Qua đây, người ta có thể đặt ra những câu hỏi nghi vấn 
về sự tổn tại của linh hồn. Nhưng linh hồn tồn tại dưới 
đạng nào? Năng lượng sinh học? Sóng siêu âm? Ý thức? 
Bức xạ tàn dư?... Hay chỉ là cách mà các nhà ngoại cảm 
dựng lên cho sinh động, cho người thân những người 
tìm mộ tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của mình? 
Đây là một câu hỏi đã tồn tại từ ngàn đời nay mà khoa 
học không để gì khám phá ra được. 


PHẨN Ix 
TIỂM THỨC “HAI MỞ HHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT 


Hiện tượng các nhà ngoại cảm có khả năng tìm mộ 
là rát đặc biệt, kỳ dị, thậm chí khả năng cũng như con 
người họ dường như đã bị bao phủ bởi màn sương 
huyền bí. Người đời nhìn vào họ như nhìn vào vị 
Thánh, đức Phật để rồi gọi họ là "cậu 1, là "cô" rất thành 
kính và cơi họ như người Trời chứ không phải người 
thường. Đó cũng là lẽ thường của cuộc sống, bởi vì, cho 
đến ngày nay, các nhà khoa học trên thế giới cũng như 
trong nước vân chưa có được những lời giải thực sự 
thuyết phục được số đông công chúng. 


T Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác, Chủ 
nhiệm bộ môn Cận Tâm lý, Trung tâm nghiên 
cứu tiểm năng con người: Việc "thấy" của các nhà 
ngoại cảm xét đưới góc độ khoa học hiện đại thực ra là 
hiện tượng "Thiền nhãn thông", một trong mười lợi ích 
của thiển định. 


134 Phạm Ngọc Dương 


GS.TS.Nguyễn Ngọc Kha thì cho rằng: Cơ sở của 
hiện tượng này là "tổ chức lưới" đặc biệt dưới vỏ não đã 
tạo ra "trực giác xuất thần", Ở một số người mà hệ thần 
kinh đã chịu những sang chấn đặc biệt như: chết lâm 
sàng, điện giật hoặc bị chấn thương quá nặng... những 
sang chấn đó được hoạt hoá vùng dưới vỏ não, tương 
tác mạnh với vỏ não làm xuất hiện ra ngoài những khả 
năng đặc biệt. 

Trong số những lý giải của các nhà khoa học về hiện 
tượng đầy bí ẩn này, thì lý giải của GS.Đào Vọng Đức, 
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu hiềm năng con người, 
nguyên Viện trương Viện Vật lý, thuộc Trung tâm 
KHẨTN&CN quếc gia (nay là Viện KHTN&CN quốc 
gia), được nhiều nhà khoa học đánh giá cao. GS. Đào 
Vọng Đức cùng với các nhà khoa học ở Trung tâm 
nghiên cứu tiểm năng con người, đã có thâm niên 20 
năm nghiên cứu hiện tượng kỳ lạ về khả năng tìm mộ 
của các nhà ngoại cảm. Bản thân ông cũng đã kiên trì 
tập luyện để không những đi tìm lời giải mà còn mong 
biến mình thành một người cũng có... khả năng đặc 
biệt. Môi ngày ông thường ngồi thiển định hàng giờ 
đồng hẻ và đôi lúc đã "nhìn thấy, nghe thấy...". Theo 
một số cán bộ ở Trung tâm thì ông Đức đã có thể nhập 
định ở cấp 13 và năng lượng của ông có thể khiến một 
số cây có héo rũ sống lại được. 


Hiện tượng ngoại cảm... 135 


Theo GS.Đào Vọng Đức, vũ trụ có 4 loại tương tác, 
gồm: tương tác mạnh, tương tác yếu, tương tác điện tứ 
và tương tác hấp dẫn. Trong đó, tương tác hấp dẫn là 
gần gũi nhất. Thống nhất được các loại tương tác này là 
một sự thăng hoa của vũ trụ. Thuyết đại thống nhất sẽ 
là học thuyết của mọi thứ. Một phương hướng hiện nay 
được xem là có nhiều triển vọng để xây dựng thuyết 
Dại thống nhất là Lý thuyết Dây, mà nền tầng là Lý 
thuyết Trường lượng tử (vấn đề này tác giá sẽ phân tích 
kỹ vào dịp khác). Trong lý thuyết Dây, nhất thiết phải 
có các trường "Vong" (ghost) giữ vai trò chủ chốt trong 
các cấu trúc, chỉ đạo chi phối tương tác nhưng lại không 
xuất hiện một cách tường minh. 

Lý thuyết Đại thống nhất lượng tử trong không giar, 
thời gian 11 chiều sẽ bao gồm cả 4 loại tương tác trong 
vũ trụ. Vậy thì ngoài không gian 4 chiều như chúng ta 
vẫn hiểu thì còn không gian nào nữa? Về lý thuyết, vật 
thể vi mó (có kích cỡ 0000000000001 cm) chuyển động 
không theo bất cứ một quỹ đạo xác định nào, có nghĩa là 
chúng có thể chuyển từ vị trí này sang vị trí khác theo vô 
số cơn đường cùng một lúc. Cũng như vậy, vật thể vi mô 
có thể cùng một lúc có mặt tại vô số vị trí khác nhau, 
cùng một lúc ở vô số trạng thái khác nhau. Thế giới 
huyền bí mà các nhà ngoại cảm tiếp cận được chính là 
thế giới vi mô này. Thế giới này không phải là năng 
lượng, tốc độ, tự nhiên nữa là siêu năng lượng, siêu tốc 


136 Phạm Ngọc Dương 


độ, siêu tự nhiên. Với con người, khi ta nghĩ đến một vật 
thể đó rồi, dù vật thể đó ở bất kỳ đâu trên thế giới này, 
đó chính là siêu tốc độ. Như vậy, đối với thế giới huyền 
bí, mà các nhà ngoại cảm, bằng khả năng đặc biệt có thể 
tiếp cận được, sẽ không còn khái niệm thời gian, không 
gian nữa. Đối với các vị thiển sư, khi hành thiền sâu, hợ 
ở trong trạng thái không còn ảo giác, vạn vật dường như 
đóng băng lại trong không gian, thời gian cũng không 
trôi chảy nữa. Quá khứ, hiện tại hay tương lai, suy cho 
cùng chẳng qua cũng chỉ là quá khứ, là những điều đã 
được sắp đặt trước. 

Như vậy, theo ông Đức, vật thể cũng có thể chuyển 
động như ý nghĩ vậy, bởi ý nghĩ cũng là một loại siêu 
vật chất. Hiện tượng thần giao cách cảm, gặp vong, gọi 
hồn, động mô mả, khả năng thấu thính, thấu thị vượt 
mọi khoảng cách không gian và thời gian... đều có thể 
giải thích được nếu như chúng ta thừa nhận thuyết Đại 
thống nhất lượng tử. 

Một nhà bác học người Nga, đồng chủ tịch Hội nghị 
Quốc tế về thông ứn lượng tử có nói: “Biết đâu trong 
quá trình đào tạo ra loài người, tạo hoá đã từng gắn 
một máy tính lượng tử vào não con người?". Ông Đức 
cho rằng, nếu trong não người có một tri thức mà các 
nhà khoa học quốc tế gọi là máy tính lượng tử thì hiện 
tại, với con người bình thường hiện nay, máy tính 
lượng tử đang nằm ở phần vô thức trong não bộ. Nếu 


Hiện tượng ngoại cảm... 137 


làm sống dậy được máy tính lượng tử này thì tia sáng 
không chỉ loé lên phía cuối địa đạo huyền bí mà cả vũ 
trụ sẽ là một vâng hảo quang rực rỡ. Như vậy, phải 
chăng, một phần khá năng rất nhỏ của cái gọi là máy 
tính lượng tử đang hoạt động trong não bộ của những 
nhà ngoại cảm? 

Khả năng ngoại cảm đã được các nước trên thế giới 
nghiên cứu từ cả thế kỷ nay. Nhiều nước còn lập cả 
viện nghiên cứu để sử dụng khả năng của các nhà 
ngoại cảm vào nhiều lĩnh vực khác nhau như thiên văn, 
dự báo, khám phá tội phạm, thậm chí cả trong lĩnh vực 
quân sự... Các nhà khoa học ở nước ta đã bắt đầu 
nghiên cứu các hiện tượng đặc biệt của con người, tự 
nhiên từ hơn mười năm nay. Đi đầu trong lĩnh vực này 
phải kể đến là bộ ba cơ quan gồm Liên hiệp Khoa học 
công nghệ tin học ứng dụng, Trung tâm Bảo trợ văn 
hoá truyền thống, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an 
và Bộ môn Cận Tâm lý của Trưng tâm nghiên cứu tiểm 
năng con người. Các cơ quan này đã tập hợp được 
đóng đáo các nhà khoa học tài ba, ham mê khám phá 
những hiện tượng kỳ lạ, khả năng đặc biệt nhằm khai 
thác để phục vụ đất nước. Mặc dù đã hoạt động được 
hơn 10 năm, công việc cụ thể đã làm được rất nhiều, 
triển khai cả ngàn để tài khoa học, song đối với vấn đề 
ngoại cảm sâu rộng vô biên, đây cũng mới chỉ là bước 
nghiên cứu đầu tiên, là quá trình thực nghiệm, thu thập 


138 Phạm Ngọc Dương 


số liệu, tổng kết số liệu để đánh giá đúng sai, thật giả 
mà thôi. Hầu hết các nhà ngoại cảm có khả năng thật sự 
đã được phát hiện nhờ các cơ quan trên đây, những 
trường hợp bịp bợm, áo tưởng (số này đến cả ngàn) 
cũng bị loại bổ nhờ các đề tài nghiên cứu rất cụ thể, chỉ 
tiết. Kết quả thể hiện khả năng của các nhà ngoại cảm 
đã được đánh giá bằng những số liệu khoa học chính 
xác và các nhà khoa học ở các trung tâm này đều khẳng 
định hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm là có thật. Con 
số tìm được mộ và tìm chính xác chiếm khoảng 60%. Có 
nhà ngoại cảm tìm chính xác đến 81% cao hơn con số 
ngẫu nhiên rất nhiều. Với những số liệu thống kê, có 
thể khẳng định hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm là 
có thực. Tuy nhiên, việc lý giải hiện tượng kỳ lạ này 
dường như vẫn là một chân trời rộng mở vô biên mà 
các nhà khoa học mới chỉ chập chững bước chân vào 
mã thôi. Trong số cả trăm nhà khoa học miệt mài theo 
chân các nhà ngoại cảm lên rừng, xuống biển tìm hài 
cốt liệt sĩ, mới chỉ có vài nhà khoa học lên tiếng đưa ra 
lời lý giải cho hiện tượng này. Một số nhà khoa học cảm 
thấy đường như trí tuệ của hiện tượng ngoại cảm rộng 
lớn như vũ trụ, nên có cảm giác bất lực, không đủ sức 
dấn thân vào. Đa số các nhà khoa học chỉ chứng minh 
bằng số liệu, bằng thực nghiệm chứ nhất định không 
đưa ra lời giải thích, bởi họ nghĩ rằng, đây là vấn đề còn 
nằm giữa ranh giới duy tâm và duy vật, nên nếu như 


Hiện tượng ngoại cảm... 139 


chú tâm vào việc giải thích rất đễ bị phản bác từ nhiều 
luồng dư luận. Một số khác, tuy không nhiều, bị sa đà 
quả vào vấn để tâm linh nên có những nhìn nhận thiếu 
khách quan, thiếu tính xác thực của khoa học. Cũng đã 
có một số nhà khoa học lên tếng giải thích dưới góc độ 
rất khoa học, sơng cuối cùng lại bị những chứng cứ thực 
tế rất kỳ dị phủ định hoàn toàn. Một số nhà khoa học 
lại dùng những phương pháp, những luận cứ khoa học 
khó hiểu để phân tích, giải thích hiện tượng vốn cũng 
rất thần bí, rất khó hiểu này thành ra lại càng khó hiểu, 
cảng tà mù hơn. 

Trong số những nhà khoa học nghiên cứu về các khả 
năng đặc dị, đặc biệt là khả năng tìm hải cốt, nhà khoa 
học Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học 
công nghệ tin học ứng dụng là người rất tích cực đi tìm 
hiểu bản chất của hiện tượng và ứng dụng nó vào đời 
sống cộng đồng. Theo ông, việc giải thích hiện tượng 
này không phải một sớm một chiều. Ông đã trình bày 
công trình nghiên cứu khảo nghiệm ở một số hội thảo 
và nhận được ủng hộ của nhiều nhà khoa học. 

Hội đồng khoa học Liên hiệp Khoa học công nghệ 
tin học ứng dụng chủ trương nghiên cứu hiện tượng 
tm mộ bằng ngoại cảm từ việc khám phá bản thể, tiểm 
thức ẩn giấu trong con người. Tiểm thức nhiều khi 
được thể hiện thông qua việc "nối dài các giác quan", 
trong đó có giác quan thứ sáu, ẩn chứa rhững khả năng 


140 Phạm Ngọc Dương 


vô biên. Ở các loài thú, loại giác quan này vô cùng nhạy 
bén và thể hiện rất rõ. Chẳng hạn như loài ơi, chúng 
có thể bay vô tư trong đêm tối mà không chạm vào 
chiếc lá và hốt trọn con mồi từ khoảng cách rất xa. Hay 
giống cá voi, cá heo, khả năng giao tiếp của chúng siêu 
đẳng không khác gì những ra-đa hiện đại. Chúng có thể 
"giao tiếp" với nhau cho dù chúng đang bơi ở hai đại 
dương khác nhau. Rồi những loại côn trùng có thể biến 
màu đa cho giống với màu cảnh vật xung quanh để 
trốn kẻ thù. Hay những loài cá cũng đổi màu theo màu 
nước rất nhanh chóng để kẻ thù khó phát hiện. Khả 
năng đác biệt của các loài động vật chính là bản năng 
tồn tại. Con người cũng từng có những bản năng siêu 
đăng như thế bởi con người cũng từng có thời kỳ trải 
qua các cung bậc tiến hoá từ động vật bậc cao. Thời tiền 
sử, lúc con người còn ăn lông ở lô, sống cảnh nơm nớp 
trước sự đe doa của thú dữ, tai hoạ thiên nhiên, con 
người cũng phải có bản năng mới tổn tại và bảo tồn 
được nòi giống của mình. Chính bản năng ấy hướng 
dẫn mọi hoạt động và trước những đe doạ thì bản năng 
thức dậy. 

Bản năng con người thời kỳ sơ khai chẳng khác gì 
bản năng của động vật, nhưng được tạo hoá đặt trên 
một bình điện cao hơn. Trước những sự kiện xảy ra 
xung quanh, con người đã nhớ đến sự chỉ dẫn của trực 
giác trước khi hành động. Bản năng cộng với sự lao 


Hiện tượng ngoại cảm... 141 


động đã phát triển tư duy, mang lại cho con người trí 
thông minh và trí nhớ tạo nên sự hiểu biết. Việc tìm ra 
lửa và khiến con người cải thiện đời sống mạnh mẽ và 
từ đó, sự hiểu biết, kinh nghiệm cũng gia tăng, đưa con 
người xa dần cuộc sống ăn lông ở lỗ. Sự phát triển của 
trí tuệ khiến con người có xu hướng bỏ quên những lợi 
ích và công dụng của bản năng. Dân dần bản năng đã 
nhường chỗ cho sự phát triển tuyệt vời của lý trí và 
kinh nghiệm. Việc bản năng không được thường xuyên 
sử dụng đã giảm bớt mức quan trọng rồi ẩn núp đâu đó 
trong con người từ cả triệu năm nay. Tuy nhiên, bản 
năng vẫn không bao giờ mất hắn. Bản năng vẫn bền bỉ, 
linh động, sẵn sảng hoạt động bất ngờ để phát sinh ra 
trực giác, linh cảm, ám ảnh, trong những trường hợp 
mà trí óc không thể phân tích được. Tác dụng vô thức 
của bản năng được gọi là "tiểm thức" và nó có ý nghĩa 
khác với bản năng thú tính. 

Các nhà ngoại cảm cũng như những người có khả 
năng đặc biệt thường khai thác tiểm thức đưa hoạt 
động của bộ não về dạng tiểm thức rồi sử dụng ý nghĩa 
để chất vấn tiểm thức cá nhân của mình. Khi đó, tiềm 
thức sẽ đưa ra câu trả lời và nhà ngoại cảm nói và hành 
động theo sự hướng dân của tiểm thức. Khi hoạt động 
trí não ở thể tiểm thức, cơ thể sẽ vô cùng nhạy cảm với 
các hiện tượng, sự vật xung quanh và có thể cảm thự, 
giải mã hoàn hảo những gì tác động lên họ. 


142 Phạm Ngọc Dương 


Các nhà khoa học trên thế giới đã mất nhiều năm 
trời để nghiên cứu khả năng vô biên của bản năng, tiềm 
thức của con người. Họ cho rằng, khi tiểm thức hoạt 
động, tiểm thức sẽ sử dụng "con mắt thứ ba". Ngày xưa, 
khi con người thường xuyên sử dụng tiểm thức thì "con 
mắt thứ ba" rất phát triển, nó nằm ngay trên trán. Tiến 
sĩ Pravdivtsev, người Nga, đã bỏ gần như cả cuộc đời 
để nghiên cứu về "con mắt thứ ba" và ông khắng định 
rằng, bằng nghiên cứu về phôi thai hiện đại, có thể tìm 
thấy "con mắt thứ ba" ở tháng thứ hai của phôi thai, 
nhưng con mắt này sẽ dần mất đi khi thai nhỉ tiếp tục 
lớn và chỉ còn là tuyến yên trước tiểu não khi sinh ra 
mà thôi. "Con mắt thứ ba" đó chính là tuyến epiphysis 
(tuyến quả thông), một bộ phận nhỏ cỡ hạt đậu, có hình 
dạng quả lê và mầu đỏ nâu, nằm ngay trước tiểu não. 
Theo nhận định của các nhà khoa học, trong quá khứ, 
bộ phận này có thể to bằng hạt nhãn. 

Hiện các nhà khoa học vẫn chưa phát hiện được 
chức năng của tuyến epiphysis, song những chuyển 
động của nó thì rất lạ, xoay đảo như mất người. Điều 
đặc biệt là nó cũng có thấu kính và các thành phần cảm 
thụ màu sắc như mắt. Qua phân tích, trong epiphysis 
có chứa những mẩu khoáng chất hình cầu, có kích 
thước 0,5mm và có những cấu trúc dạng tỉnh thể silic. 
Nhiều khả năng những vị tỉnh thể này là nơi chứa đựng 
thông tin dạng ba chiều về toàn bộ cơ thể con người. 


Hiện tượng ngoại cảm... 143 


Con mắt này có nhiều tác dụng đặc biệt. Nó như 
một thấu kính hội tụ truyền đi tối đa thông tin mà nó 
nhận được, giúp con người giám sát xung quanh một 
cách toàn điện. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học nhận 
thấy một quy luật khá thú vị, đó là những người có khả 
năng thông tin đặc biệt, phần xương trên chóp mỏng 
đến mưc chỉ còn như một lớp da. Phải chăng, epiphysis 
có liên quan đến thị giác và những thông tin đặc biệt 
của con người? Có thể chính "con mắt thứ ba" là cơ 
quan giúp một số người có được nhưng khả năng đặc 
biệt như tiên trị hay thân giao cách cảm... 

Trong trường hợp nghiên cứu về ngoại cảm, "con 
mắt thứ ba" có thể coi như phần quan trọng trong giác 
quan thứ sáu cửa con người. Trong khi khoa học hiện 
đại còn tranh luận xem con người có "con mắt thứ ba" 
thật hay không thì các nhà yoga, các thiển sư lỗi lạc đã 
sử dụng con mắt đó hàng ngày. Theo các nhà yoga, các 
thiển sư lôi lạc, ai cũng có "con mắt thứ ba", vấn đề là có 
biết "mở" nó ra hay không. 

"Con mắt thứ ba" của một số nhà yoga có tác dụng 
như nhưng tia X-Quang, đi xuyên qua các bức tường, 
nhìn thấy vật đằng sau, hoặc phát hiện được kho báu 
dưới lòng đất. Họ còn có thể quan sát được các sự kiện 
diễn ra ở bất cứ thời gian nào và bất cứ ở đâu trên trái 
đất. Ở Ấn Độ, những người có khả năng như vậy được 
gọi là Trikalazna, có nghĩa là người biết được cả quá 


144 Phạm Ngọc Dương 


khứ, hiện tại, tương lai. Ở châu Âu người ta gọi là nhà 
chiêm tỉnh học hay nhà tư tế. 

Trong các bài giảng về yoga, con người có thể 
luyện tập để khai mở "con mắt thứ ba". Việc khai mở 
được ở mức nào thì nhà yoga có khả năng ở mức đó. 
Nếu nhà yoga vượt qua được mức thứ nhất thì có thể 
nhìn thấy những vòng hào quang phát tiết từ đồ vật, 
con người hoặc cơ thể mình. Trong Phật giáo, những 
vòng hào quang đó được gọi là tỉnh hoa, tỉnh lực. Hảo 
quang phát ra từ mỗi người đều có một hình dạng, 
màu sắc khác nhau, phụ thuộc vào sức khoẻ, trạng thái 
tâm lý của người đó. Chính vì thế, khi các nhà yoga 
đạt được mức thấp nhất cũng có thể dự đoán được 
bệnh tật của con người thông qua việc quan sát hào 
quang phát ra xung quanh cơ thể họ. Mức thứ hai, có 
thể nhìn xuyên qua các đồ vật, đọc được ý nghĩ của 
người khác, thậm chí nhìn rất rõ con chìm đang bay 
trên không trung, ở rất cao và xa, trong khi người bình 
thường không thể nhìn thấy gì. Tuy nhiên, khả năng 
nhìn xuyên thấu là chưa rõ ràng và chưa bến vững. 
Mức thứ ba chính là sự hoàn thiện của mức thứ hai, 
khi đó, những hình ảnh quan sát bằng "con mắt thứ 
ba" sẽ có chất lượng không kém gì mắt thường. "Con 
mắt thứ ba" sẽ như một chiếc máy ảnh, chụp được tỉ 
mị, chỉ tiết từng sự kiện diễn ra trong cá quá khứ, hiện 
tại và tương lai. 


Hiện tượng ngoại cảm... 145 


Các nhà khoa học khẳng định, dựa vào cấu trúc của 
bộ não, vật báu trời cho, bất cứ người nảo cũng có thể 
đạt được ba mức độ trên bằng cách luyện tập kiên trì, 
bài bản. 

Mức độ cao nhất, luyện đến độ tĩnh thông thì hiểm 
người làm được. Để đạt tới ngưỡng này, con người cần 
phải cống hiến toản bộ cho sự nghiệp hoàn thiện tỉnh 
thần. Khi đã đạt đến mức độ tuyệt đỉnh của giai đoạn 
thứ tư, con người sẽ không cần học ai và không cần học 
cái gì nữa. Khả năng tỉnh thần sẽ cho phép con người 
biết và nhìn thấy tất cá những gì mong muốn, không 
phụ thuộc vào thời gian và không, gian. 

Các bài học yoga có mực đích khai mở những khả 
năng bí ẩn của bộ não. Các thiển sư tu hành khổ hạnh 
cũng mang khát vọng như vậy. Khi đạt đến độ thâm 
sâu, nhà tu hành không cần học gì nữa mà vân biết mọi 
sự trên đời. Khi đó, nhà tu hành tiếp thu trí tuệ từ vũ 
trụ. Tuy nhiên, trí tuệ vũ trụ là vô biên, vì thế, sự hiểu 
biết của các nhà tu hành dù cao siêu đến đâu thì họ 
cũng chỉ đám so sánh với chiếc lá trong bàn tay mà 
thôi, còn những gì không biết là cả rừng lá. 

Theo nhà khoa học Vũ Thế Khanh, "con mắt thứ ba" 
tiêm ẩn trong não người đù có chức năng như các nhà 
khoa học thế giới nghiên cứu đi chăng nữa thì nó cũng 
chỉ có tác dụng một phần trong khả năng kỳ diệu 
không lường được của các nhà ngoại cảm. Để hiểu sâu 


146 Phạm Ngọc Dượng 


sắc và toàn diện hơn về vấn đề này, ông Khanh và các 
Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà khoa học hàng đầu của Liên 
hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng đã nghiên 
cứu sự tác động qua lại giữa vật thể và ý thức thể. 

Theo ông Khanh, giữa vật thể và ý thức thể có 4 loại 
tác động: vật thể tác động vật thể, vật thể tác động ý 
thức để làm thay đổi ý thức thể; ý thức thể tác động làm 
thay đổi vật thể (làm di chuyển, biến dạng cấu trúc vật 
thể bằng ý nghĩ, tác động cách không, như trường hợp 
làm cong thìa, mía bằng ý nghĩ của một số nhà ngoại 
cảm trên thế giới) và cuối cùng là ý thức thể tác động 
với ý thức thể (hay còn gọi là tâm giao tâm, tức nói 
chuyện bằng ý nghĩ, ngoại cảm). 

Các nhà khoa học ở Liên hiệp Khoa học công nghệ 
tin học ứng dụng cho rằng, khoa học hiện đại đã bỏ 
quên mất phần ý thức thể tác động làm thay đổi vật thể 
và coi hiện tượng tâm giao tâm là ngoài khoa học, là 
thân bí. Chính quan niệm như thế nên các nhà khoa học 
không những không nghiên cứu mà còn phản đối dạng 
tương tác này, do đó, người đời đã không hiểu hết 
nhưng tương tác trong thế giới vật chất và ý thức. 
Chính vì người đời không hiểu được nên gán những 
-huyện thần bị, kỳ dị này cho hiện tượng mê tím dị 
aoàn. Theo các nhà khoa học ở Liên hiệp, việc ý thức 
thể có thể tác động, điều khiển, làm biến dạng, thay đổi 
được vật thể mạnh hay yếu là phụ thuộc vào khả năng 


Hiện tượng ngoại cảm... : 147 


sẵn có trong mỗi con người kết hợp với sự luyện tập 
kiên trì để phát huy sức mạnh của ý thức thể. 

Ông Khanh và các nhà nghiên cứu của Liên hiệp 
Khoa học công nghệ tin học ứng dụng đưa ra một nhận 
định khá đặc biệt, ý thức thể cũng là một dạng vật chất! 

Ông Khanh giải thích rằng, thế giới tự nhiên tác 
động vào con người bằng ánh sáng, âm thanh, mùi, vị, 
xúc qua các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, da. Sự tác 
động của tự nhiên đến các giác quan sẽ sinh ra thức 
(nhận thức) như: thích, không thích, hợp, không hợp... 
Cũng từ đây mới sinh ra hỉ, nộ, ái, ố... và tạo ra phản 
ứng cho cơ thể. Sự phần ứng đồng thời sẽ sinh ra lực 
cộng hưởng rồi tạo ra tác động lực. Tác động lực sẽ 
phát ra không gian (gọi là năng lượng sinh học) mạnh 
hoặc yếu. Hiện nay, với máy móc hiện đại như điện 
tâm đồ, điện não đồ đã đo được năng lượng sinh học 
của con người. Chính năng lượng sinh học tiêm ẩn sinh 
ra điện trường, từ trường mà thường gợi là trường sinh 
học. Trường sinh học sẽ tạo ra h itện tượng tâm giao 
tâm, gọi là "truyền âm nhập mật" hay "nghĩ ngữ truyền 
thanh" tức là có thể trò chuyện, hiểu được tâm tư của 
nhau bằng ý nghĩ. Cũng theo lý giải của ông Khanh, dù 
con người mất đi, song trường sinh học sẽ tồn tại vĩnh 
viễn. Các nhà cảm xạ tài ba có thể thu, phát, địch được 
trường sinh học nên có khả năng đặc biệt là vì thế. 
Qua lý giải này thì một số nhà nghiên cứu về tểm năng 


148 Phạm Ngọc Dương 


cơn người đã khẳng định ý thức thể, tâm thức cũng là 
một dạng vật chất, nhưng là vật chất đặc biệt, có sự 
chuyển đổi biến ảo khôn lường. Chẳng hạn, chị Ngô 
Thị Tuyển có thể vác một lúc hai hòm đạn chạy băng 
băng trong cảnh mưa bom bão đạn. Lúc bình thường 
chị không thể vác được như vậy, song trong hoàn cảnh 
đó ý thức thể đã biến thành năng lượng và chuyển 
năng lượng vào các cơ bắp, làm cho cơ bắp nhỏ bé, 
mm yếu thường ngày đột nhiên có một sức mạnh phi 
thường. Qua đây, có thể thấy ý thức thể là một dạng vật 
chất rất mạnh và trong tương lai có thể lượng hoá được 
bằng khoa học, máy móc hiện đại. Vì ý thức thể là một 
dạng vật chất đặc biệt nên nó có thể tác động làm biến 
đổi vật thể(?!) 

Chính ý thức thể, tiềm thức đã sinh ra điện trường, 
từ trường và trường sinh học. Trường sinh học phát 
sinh từ cơ thể người cũng là một dạng vật chất và nó 
tồn tại vĩnh viễn, do đó, dù con người mất đi thì cũng 
không ảnh hướng gì đến trường sinh học. Trường sinh 
học không những có thể chu du đến khắp nơi trên thế 
giới mà có thể vươn ra ngoài Vũ trụ. Theo một số nhà 
khoa học khác, không thuộc Liên hiệp Khoa học công 
nghệ tin học ứng dụng, thì trường sinh học con người 
thu nhận được. Những gì chúng ta ghi nhớ được chỉ 
nằm trên bộ phận nhỏ của bộ não, nhưng những gì tác 
động đến chúng ta thì hệ tiểm thức chụp lại như một 


Hiện tượng ngoại cảm... 149 


máy quay phim và lưu giữ như ổ cứng của máy tính 
hoặc được mã hoá rồi được lưu giữ ở trường sinh học. 
Một số nhà khoa học khác không nằm trong nhóm các 
nhà khoa học thuộc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin 
học ứng dụng thì cho rằng, việc các nhà ngoại cảm “nói 
chuyện" được với linh hồn thực tế là do tiểm thức của 
nhà ngoại cảm dịch được những thông in mã hoá mà 
trường sinh học mang theo, như chiếc đài hay chiếc tivi 
giải mã được tần số sóng vậy. Cũng có thể nhà ngoại 
cảm tưởng trên đời có linh hồn thật, bởi không phải lý 
trí nhà ngoại cảm "nói chuyện" với "linh hồn" mà là 
tiểm thức "nói chuyện" (thực ra là tiểm thức khai thác 
thông tin từ trường sinh học) rồi chỉ đạo cho lý trí. 
Những câu hỏi của nhà ngoại cảm với linh hồn để xin 
sự chỉ dẫn chẳng qua là sự chất vấn của ý thức với tiểm 
thức. Việc nhà ngoại cảm biết những thông tin, những 
sự kiện xảy ra trong đời của người khác là bởi vì iểm 
thức sự đẳng của nhà ngoại cảm đọc được cả ý nghĩ và 
tiểm thức của người khác, chứ không phải do linh hồn 
người thân kể lại. Cũng có thể tiểm thức của nhà ngoại 
cảm như một chiếc máy phân tích hình ảnh siêu hiện 
đại. Mỗi khi ý thức yêu cầu, tiêm thức lập tức giải mã 
hình ảnh từ sóng trường sinh học. Hình ảnh mà nhà 
ngoại cảm nhìn thấy là linh hồn có thể chỉ là hình ảnh 
giải mã của tiểm thức, song hình ảnh đó là đa chiểu 
(chứ không phải hình ảnh 3D hay 4D thông thường), 


150 Phạm Ngọc Dương 


nên nhà ngoại cảm cũng tưởng rằng hình ảnh trước mắt 
là lĩnh hồn của một con người thực sự. 

Ông Vũ Thế Khanh cho rằng, với sự tương tác giữa 
ý thức thể và ý thức thể, nhà ngoại cảm, những thiển sư 
lỗi lạc có thể nói chuyện được với nhau bằng ý nghĩ. Họ 
có thể hiểu, đọc ý nghĩ của người thường, nhưng người 
thường thì không đọc được ý nghĩ của họ, nên người 
thường cho họ là thần thông quảng đại. Khi nhà ngoại 
cảm nó; ra vài sự kiện đúng thì người đối diện đã nghĩ 
hợ là con Trời, con Phật rồi. 

Với khả năng lưu giữ thông tin, các nhà khoa học 
khẳng định trường sinh học hay ý thức thể cũng là một 
dạng vật chất, nhưng là-siêu vật chất. Loại vật chất đặc 
biệt này không phụ thuộc sự giới hạn của không gian, 
thời gian. Khi nghiên cứu về cuộc từn mộ em gái mình, 
GS.Trần Phương cũng tự đặt câu hỏi: Phải chăng linh 
hồn cũng là một dạng vật chất? Như vậy, các nhà khoa 
học cửa nước ta có thể đã tiến được một bước đáng kể 
trên con đường khám phá miền đất đây bí Ẩn này. 


PHẦN x 
câU CHUVỆN VỀ BỨC X§ TÀN DƯ 


Những lý giải của các nhà nghiên cứu thuộc Liên 
hiệp Khoa học công nghệ tn học ứng dụng về hiện 
tượng tìm mộ bằng ngoại cảm dưới góc độ trường sinh 
học đã phần nào hé mở bức màn bí mật. Đây là một lý 
thuyết mới mà các nhà nghiên cứu quốc tế đã dây công 
nghiên cứu và cũng đạt được một số ké† quả, tuy nhiên, 
nếu sử dựng lý thuyết mới này thì coi như đã loại khoa 
học hiện thời ra khỏi cuộc chơi: khám phá những hiện 
tượng đặc biệt. 


hà nghiên cứu, Đại tá Đô Kiên Cường, Phân 

viện phó Phân viện Vật lý sinh học, Trung tâm 
khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự (Bộ Quốc 
phòng) chia khả năng ngoại cảm thành bốn loại: thần 
giao cách cảm (đọc ý nghĩ người khác); Thấu thị (nhìn 
xuyên qua vật thể); Tiên tri (biết các sự kiện trước khi 
chúng xảy ra) và Viễn di sinh học (dịch chuyển, làm 
biến đạng đồ vật bằng ý nghị). Đại tá Đô Kiên Cường 


152 Phạm Ngọc Dương 


nghiên cứu hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm dưới 
góc độ phân tích "Bức xa tàn đư". 

Từ xa xưa, triết học cổ phương Đông đã nhìn sự 
sống được cấu trúc từ một loại vật chất, loại "sinh khí" 
đặc biệt khác với những vật chất thông thường, tạo nên 
thế giới sống. Vì sự sống huyền diệu nên loại vật chất 
đó cũng rất huyền điệu: tồn tại cả khi người đã chết, tác 
động mang tính tức thời, không phụ thuộc vào không 
gian, thời gian và các quy luật vật lý như dẫn truyền, 
tiêu hao... Nó được người xưa dùng để giải thích những 
hiện tượng lạ thường như cầu hồn, phong thuỷ, tìm mộ 
người chết... Nó có nét tương đồng với "sinh lực luận" 
của phương Tây cách đây vài thế ký. Theo luận thuyết 
này, trong cơ thể có "lực sống" và chính "lực sống" phân 
biệt vật sống với vật chết. 

Nhà khoa học Đỗ Kiên Cường không công nhận 
khả năng "đọc được ý nghĩ người chết", cũng như các 
hiện tượng dị thường khác, vì ông thấy chúng mâu 
thuẫn với những sự hiểu biết của mình về khoa học 
hiện đại. 

Theo nhà nghiên cứu Đồ Kiên Cường thì ông đã tìm 
cách tiếp cận vấn đề này trên quan điểm không mâu 
thuẫn với khoa học hiện đại mà cũng không phủ nhận 
ngoại tâm lý, ngoại cảm. Ông Cường cho rằng, đó là 
quan điểm mới, quan điểm vật lý về bản chất sự sống. 


Hiện tượng ngoại cảm... 153 


Theo ông Cường, vật lý sự sống đã phát hiện hai 
kênh truyền tín có bản chất điện từ trong cơ thể: Liên 
lạc hữu tuyến bằng xung thần kinh và các dòng điện 
sinh vật khác; Liên lạc vô tuyến nhờ sóng điện từ. 
Chính các trường điện từ sinh học cho phép tìm hiểu 
ngoại tâm lý và khả năng "đọc được ý nghĩ người 
chết" để tìm mộ một cách khoa học và biện chứng. Mới 
đây, Giáo sư vật lý Janusz Slawinski, người Ba Lan, đã 
nhiều năm nghiên cứu trạng thái lúc gần chết đã đưa 
ra lý thuyết về bức xạ điện từ và cái tổn tại sau khi 
chết. Từ nghiên cứu bán thân và những người khác, 
ông và các Giáo sư, Tiến sĩ nổi tiếng thế giới trong 
ngành vật lý lượng tử đã phát hiện ra khả năng bức xạ 
photon của cơ thể, cường độ cỡ 10-1.000 
photon/giây/m2. Thú vị là phát xạ tăng lên 1.000 lần 
tại thời điểm chết. Slawinski giả thuyết trường điện từ 
tại thời điểm "loé sáng" cuối cùng mang một số thông 
ti về sinh hệ và lan truyền trong không gian, thời 
gian. Bức xạ điện từ “hoại tử" đó chính là cái tồn tại 
sau khi chết như một "ý thức điện tứ", về nguyên tắc 
có thể tồn tại vĩnh hằng do chuyển động với vận tốc 
ánh sáng. Nếu tiếp nhận và phân tích được bức xạ gàn 
dư đó thì có thể thu thập thông tin về người đã chết! 
Tuy nhiên, theo ông Cường, "đọc ý nghĩ người chết" là 
cách nói chưa đẩy đủ, mà phải là "đọc thông tin chứa 
trong bức xạ tàn dư từ suy nghĩ của người đã chết". 


154 Phạm Ngọc Dương 


Nhà ngoại cảm có những khả năng kỳ lạ có thể là do 
họ đọc được những thông tin đó. 

Qua đây, ta có thể đặt câu hỏi, nếu bức xạ tàn dư rời 
khỏi cơ thể người đang chết với tốc độ ánh sáng thì làm 
sao Bích Hằng, Nguyễn Văn Liên, Đỗ Bá Hiệp... có thể 
đọc được? Nhà nghiên cứu Đỗ Kiên Cường cho rằng: Vì 
bức xạ tàn dư được lưu giữ trong cấu trúc của nước. 

Nước là khới đầu của sự sống dựa trên cácbon trên 
trái đất. Nước có cấu trúc khá chặt chẽ, đó là cấu trúc 
fracatal bội ba. Bức xạ tàn dư có thể được niêm cất 
trong nước của một cấu trúc vật chất nào đó như cây 
cối, đất đá trong các công trình xây dựng... Càng gần 
nơi chôn cất người chết, bức xạ niêm cất càng mạnh nên 
nhà ngoại cảm "đọc ý nghĩ người chết" càng rõ khi đến 
gần khu vực có hài cốt là vì thế. 

Chẳng hạn, như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, 
khi tập trung tư tưởng thì nhận được nhiều thông tin, 
hình ảnh, âm thanh mơ hồ, hỗn tạp, nhiều can nhiễu từ 
rất nhiều nguồn: các bức xạ tàn dư, can nhiễu tự nhiên 
và nhân tạo... Chính vì thế chị cần tên tuổi, hình ảnh 
người chết để nhận ra cái cần tìm trong vô số các bức xạ 
tàn dư. "Đọc" thông tin chứa trong bức xạ tàn dư đó rồi 
so sánh chúng với tên tuổi, đặc điểm, lý lịch... người 
chết, chị có thể định vị được nguồn bức xạ để báo cho 
thân nhân người đã khuất. Biết được vị trí tương đối thì 
việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn, bởi càng gần mộ, bức xạ 


Hiện tượng ngoại cảm... 155 


tàn dự và thông tin lưu trữ càng mạnh, càng dễ đọc. 
Khi Bích Hằng đến khu vực có nhiều mộ, có thể "trò 
chuyện" được với nhiều người chết quanh đó là vì thế. 

Để tìm mộ, Bích Hằng không chỉ đọc "ý nghĩ người 
chết" mà còn đọc ý nghĩ người chôn cất và cả người còn 
sống. Nghĩa là chị có khả năng thần giao cách cảm, 
"truyền âm nhập mật", hay còn gọi là "nghĩ ngữ truyền 
thanh". Việc chị biết tên thân nhân người chết, những 
người chưa từng gặp chắng qua là chị biết đọc ý nghĩ 
của họ chứ không phải do lĩnh hồn mách cho. 

Có một hiện tượng là rất nhiều nhà ngoại cảm phải 
"lên đồng" để "liên lạc với thế giới bên kia" mới tìm 
được mộ. Thực ra, việc "lên đồng" là biện pháp thoát 
khỏi ý thức để tới trạng thái vô thức, tức hoạt động tỉnh 
thần đi từ vỏ não xuống các trung tâm xử lý vô thức và 
tiểm thức. Hệ xử lý tiểm thức có những khả năng mà ta 
không lường trước được. Nó có thể xử lý được đồng 
thời thông tin đến từ nhiều giác quan và nó có ngưỡng 
kích thước thấp hơn hệ ý thức nhiều. Nỗi cách khác, 
tiểm thức có độ nhạy rất cao, có thể đo đạc, phân tích 
những tín hiệu cường độ vô cùng yếu. Qua hệ xử lý 
tiểm thức, nhà ngoại cảm đọc được một số thông tin về 
người chết như tên tuổi, nghề nghiệp, quan hệ gia đình, 
bạn bè... để nói với thân nhân. Người lên đồng đã đọc 
được ý nghĩ của những người xung quanh, do vậy, 
những lời họ nói ra không khác gì "sấm truyền", để rồi 


156 Phạm Ngọc Dương 


họ nói gì cũng tin, nói là người chết đang ốm đau, bệnh 
tật, đang thiếu tiền tiêu, nào là cần sắm sửa lễ vật cúng 
tế... Thực ra, đó chỉ là lời lẽ của những cô đồng tham 
lam để trục lợi. 

Một số nhà ngoại cảm thường "lên đồng" để nhận 
thông tin từ bức xạ tàn dư qua hệ xử lý tiểm thức. Bằng 
cách đó họ xác định được những tín hiệu yếu, mơ hồ, 
những tín hiệu mà ý thức của họ không phát hiện được. 
Chính vì thế, những can nhiễu có thể ảnh hưởng đến 
khả năng của họ, chẳng hạn như những ngày mưa 
giông, sấm chớp, các nhà ngoại cảm thường không đọc 
được tín hiệu do can nhiễu quá mạnh, hoặc trạng thái 
sức khoẻ cũng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đó... 
chứ không phải do "thần thánh" không về, hoặc người 
nhà không thành kính nên không tìm được, hoặc người 
chết không cho tìm... Những yếu tố này là do nhà ngoại 
cảm dựng lên, hoặc cũng có thể họ không nhận thức 
được cơ chế nên họ nghĩ do lực lượng siêu nhiên tác 
động vào mình từ đó mà tạo nên yếu tố mê tín dị đoan. 
Chuyện nhà ngoại cảm nói với thân nhân người chết 
rằng người chết đang tươi cười, mừng vui vì thấy người 
nhà đến thăm là hoàn toàn do tưởng tượng. Việc miêu 
tả linh hồn có nhân cách, biểu lộ cảm xúc là mê tín dị 
đoan, phản khoa học. 

Nhà nghiên cứu Đỗ Kiên Cường cũng giải thích 
hiện tượng ma quỷ, linh hồn... qua việc phân tích bức 


Hiện tượng ngoại cảm... 157 


xạ tân dư. Nếu như ta coi hiện tượng đó là có thật thì 
một câu hỏi mà khoa học đặt ra: Đâu là cơ sở vật chất 
cho hiện tượng kỳ lạ đó, nếu như có thật? Điều này cần 
phải lý giải từ vấn đề bức xạ tàn dư, cái tổn tại sau khi 
chết, như vậy mang một số thông tin cá nhân về người 
đã khuất. 

Ở bất kỳ đâu trên thế giới này, những câu chuyện về 
ma quỷ bao giờ cũng rất rôm rả và dường như có ma 
quỷ, linh hôn thật. Rất nhiêu người khẳng định rằng đã 
nhìn thấy "ma áo trắng", thậm chí đêm nào cũng thấy, 
rồi lo lắng bất an mà phát rồ phát đại. Ta giả thiết rằng, 
có một cô gái từng sống trong một ngồi nhà rồi cũng 
chết tại đó. Khi chết, các năng lượng bức xạ tàn dư giải 
phóng mạnh mẽ và sẽ lưu lại căn phòng rất lâu. Khi 
thức, không một ai phát hiện được các tín hiệu yếu ớt, 
mơ hồ. Nhưng khi ngủ, tâm trí rời ý thức để tới vô thức 
và tiểm thức, nên hệ xử lý tiểm thức ngưỡng kích thích 
thấp bắt và xử lý được tín hiệu. Kết quả là trong não 
hình thành một mạng neuron tương ứng với hình ảnh 
cô gái áo trắng và tâm kí liền tuyên bố thấy ma, nhưng 
thực ra đó chỉ là bức xạ điện từ còn sót lại. Giống như 
băng từ phi lại hình ảnh của một người đã khuất vậy. 
Khi ta cho băng vào đầu video, hình ảnh người đó lúc 
còn sống, sẽ hiện ra, nhưng không thể nói đó là hồn ma 
người đã chết. Hiểu một cách đơn giản, nếu người cổ 
đại mà nhìn thấy người thân mình đã chết trên tivi thì 


158 Phạm Ngọc Dương 


rõ rằng anh ta khẳng định đó là hồn ma. Cái băng hình 
hay bứ- xạ tàn dư chỉ là tín hiệu điện từ và tín hiệu 
trường sinh học mà thôi. Nói cách khác, bóng ma chỉ là 
ảo giác trong tâm trí, như kỹ thuật tạo thực tạo ảo trong 
máy tính, chứ không phải là một hiện hữu khách quan. 
Hiện tượng “ma quấy rối" như làm di chuyển đồ vật, 
gây tiếng động... thì gần với viên di sinh học hơn, và 
đây là một hiện tượng khác, không liên quan đến bức 
xạ tàn đư. Như vậy, phải chăng, hiện tượng viễn di sinh 
học chính là hiện tượng ý thức thể tác động làm thay 
đổi vật thể qua lực sinh học, hoặc lực điện trường, tư 
trường huyền bí mà nhà khoa học Vũ Thế Khanh đã 
nghiên cứu mà tác giả đã nêu ở phần trước. 

Ngoài những kiến giải trên đây thì những kiến giải 
của Giáo sư nhãn khoa người Đức Rudolf Stem cũng rất 
đáng chú ý và có những liên hệ với nhau. Theo ông, 
trong võng mạc mắt người có những tế bảo đặc biệt, 
hoạt động như máy thư phát sóng. Các dòng xung có 
định hướng của các tế bào đó phát ra tương ứng rất rõ 
với dòng ý nghĩ của con người. Một số Giáo sư chuyên 
khoa thần kinh thì bổ sung thêm rằng, không chỉ võng 
mạc mắt mà trong não có những vật chất mờ siêu tĩnh 
siêu mịn có thể thu phát sóng mờ và không chỉ qua mắt 
ma còn ra các huyệt như Ấn đường... Các Giáo sư sinh 
học thì đặt giả thiết rằng, khoảng không xung quanh 
trái đất giống như một máy tính khống lồ chứa đựng 


Hiện tượng ngoại cảm... 59 


những thông tin về mỗi người trên hành tính. Những 
người da đỏ cổ gọi đó là trí tuệ vũ trụ, còn nhà bác học 
vĩ đại của Nga Vemadski thì gọi đó là trường trí tuệ của 
trái đất. Cũng như tập tin được lưu trong; máy tính, 
những ý nghĩ và kinh nghiệm của tất cả những người 
sống trên trái đất được lưu trong trí tuệ vũ trụ. Chúng 
thường xuyên nhập vào đó, :òn sau cái chết, khối thông 
tin năng lượng mà chính là linh hồn sẽ lấp đầy một "ô" 
nhất định trong bộ nhớ của máy tính vũ trụ. Theo Giáo 
sư Rudolf Stem, ở một số người phát hiện thấy tính 
hoạt động hai mặt của các tế bào thu phát: chúng 
không chỉ phát xạ mà còn Hiếp nhận thông tin. Những 
người như vậy có khả năng kết nối được với ô nhớ của 
mình trong trí tuệ vũ trụ, cũng như với ô nhớ của 
người khác... Họ có thể đọc dữ liệu về bất kỳ cá thể nào 
đã chết, đang sống và thậm chí cả người chưa sinh ra. 
Phải chăng, các nhà tiên trí khẳng định số phận của 
chúng ta được "ghi sẵn trên trời" là đúng? Những kiến 
giải trên đây rất gần với quan niệm của Phật giáo, khi 
mà các thiển sư chỉ cần ngồi một chỗ tu thiển mà có thể 
thông minh hơn người, cái gì cũng biết, chẳng lẽ điều 
họ nói và làm là đúng: tiếp thư trí tuệ từ vũ trụ. 

Qua việc phân tích tỉ mỉ về tiểm thức, trường sinh 
học của nhà khoa học Vũ Thế Khanh kết hợp với những 
lý giải về bức xạ tàn dư của nhà nghiên cứu Đỗ Kiên 
Cường, cũng như của các nhà khoa học quốc tế có thể 


160 Phạm Ngọc Dương 


thấy có một số mối liên hệ lẫn nhau. Trường sinh học, 
bức xạ tàn dư, sóng năng lượng đặc biệt... phải chăng 
chỉ khác nhau ở cái tên gọi mà thôi? Qua những ý kiến 
trên có thể thấy sang tỏ phần nào về những khả năng 
kỳ lạ của các nhà ngoại cảm, đặc biệt là vấn đề tìm mộ. 
Tuy nhiên, nói đến vấn đề tâm linh là nói tới bí ẩn lớn 
nhất của khoa học và của tư nhiên. Các nhà khoa học 
đã và sẽ còn tranh cãi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn 
năm nữa, bởi khả năng của con người là vô biên. Chính 
vì thế, bất kỳ bạn đọc nào cũng có quyền tưởng tượng, 
theo cách của mình, tin theo một thuyết giải của nhà 
khoa học nào đó mà mình yêu thích, thấy hợp lý. 

Để bạn đọc hiểu được sự phức tạp của vấn để, các 
nhà khoa học đã phân tích khả năng kỳ diệu của bộ não 
như Sâu: 

Bộ não con người có khoảng 14 tỉ tế bào thần kinh 
(Bách khoa toàn thư của Anh thì nói có 200 tỉ, thông tin 
ông Nguyễn Phúc Giác Hải cung cấp). Mỗi neuron 
nhận tin từ 10.000 và truyền tín cho 10.000 neuron khác. 
Có nghĩa mỗi neuron nối với 14 tỉ neuron khác, như 
vậy, số mạng thần kinh trong não người sẽ đạt đến con 
số không thể tưởng tượng nổi. Để viết con số đó dưới 
dạng thông thường sẽ cần 100 tỉ quyển sách, mỗi quyển 
dày 1.000 trang! Vậy làm sao có thể hiểu cặn kẽ các 
mạng thần kinh trong não người. Bộ não con người có 
khả năng bất tử, do vậy, cũng không bao giờ có thể giải 


Hiện tượng ngoại cảm... 161 


thích được đến tận cùng những khả năng kỳ lạ của con 
người. Do vậy, mỗi người đều có thể tìm thấy một chủ 
thuyết ưa thích riêng, tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố chủ 
quan và khách quan. 


* Quan điểm của Đại tá Dỗ Kiên Cường về cái lợi và 
hại cua khả răng tìm mộ: 

Lợi: Một số người tìm được hài cốt thân nhân, đới 
với tâm thức phương Đông, đó là hạnh phúc không gì 
sánh nối. 

Hạt: Thứ nhất, người tìm mộ đặt nhiều hV vọng vào 
ngoại cảm, trong khi khả năng của nhà ngoại cảm lại có 
hạn, do vậy, nhiều người sẽ không tìm được khiến mất 
thời gian và công sức. Thư hai, đi cùng với thành công 
của nhà ngoại cảm là hiện tượng lan truyền mạnh mẽ 
những quan điểm thần bí và duy tâm. Không chỉ ông 
đồng bả cốt mọc lên như nấm rà một số nhà khoa học 
cũng hăng say tuyên truyền cho chủ nghĩa thần bí mới. 
âu một nhà khoa học phát biêu rằng trên đời có lính 
hồn, ma quý thì ông đã nhân danh một nhà duy tâm 
rồi. Điều nguy hiểm là những quan riêm đó lại có sức 
hút ghê gớm đối với mọi người. Thứ ba, để thực hành 
ngoại cảm phải dùng đến vô thức mà vô thức là khả 
năng thiên phú. Do vậy, các nhà ngoại cám đều có 
chung hiện tượng: nói tiêng một thời gian rồi chìm hắn, 


„62 Phạm Ngọc Dương 


điều này khiến các nhà ngoại cảm bị coi là lừa bịr, đẤy 
cuộc sông của họ vào bóng lôi. 


* Quan điểm của ông Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc 
Liên hiệp Khoa học Công nghệ tn học ứng dụng về 
việc dùng lý thuyết “bức xạ tàn dư" đế giải thích về các 
hiện tượng ngoại cảm: 

PƯ: Theo ông Đỗ Kiên Cường thì chỉ cần dùng lý 
thuyết về Bức xạ tàn dư là hoàn toàn có thể giải thích 
được tât cả các hiện tượng ngoại cảm, ý kiên của Ông và 
các nhà khoa học trong Liên hiệp như thế nào? 

Ông Vũ Thế Khanh: Nêu nói rằng dùng cái gọi là 
“bức xạ tàn dư" để có thể giải thích về các hiện Hương 
ngoại cảm thì sẽ làm tâm thường hoá, thô thiên hoá các 
khả năng ngoại cảm, chẳng khác nào xâm sờ thấy chân 
voi vội kết luận voi là cái cột đình! Bởi vì xâm không 
"nhìn" thấy sự di động của voi. mà chỉ sở thấy lúc nó 
đứng yên mà thôi Anh Đỗ Kiên Cường cho rằng các 
nhà ngoại cảm, các “giá đồng" đọc được ý nghĩ cửa 
những người đã chết được lưu giữ dưới dạng “bức xạ 
tân dư, nhưng anh Ay không ngờ rằng ý nghĩ của 
người đã chết lưu giữ dưới dạng "bức xa tân dư" thì 
không thể tiếp tục cập nhật được các thông tín sau khi 
chết (sự thay đổi về địa hành, địa vật, sự di chuyển 
nhiều lần của các ngôi mộ, tình trạng xương cối... 


Hiện tượng ngoại cản... 163 


đã thay đổi sau hảng chục, thậm chí hàng trăm, hàng 
nghì năm sau khí chết). Ai đã tiếp tực cập nhật các 
thông tn này sau khi đối tượng đã chết? Thâm chí "linh 
hồn" người đã chết luôn luôn cập nhật (up date) các 
thông ti về các sự kiện sau khi họ chết, và nhiều khi 
các thông tin này chính gia đừnh người đã chết cũng 
chưa hề ngờ tới và căng chưa hề biết? 

Theo anh Đồ Kiên Cường thì bộ não cua các nhà 
ngoại cảm, các giá đồng có thể giải mã các thông tín của 
người đã chét thông qua việc đọc "bức xạ tân dư” 
nhưng anh Ấy cũng không ngờ rằng bộ não của các con 
bướm, con rắn, con chuồn chuồn, cơn chó, con mèo... 
không phải lúc nào cũng có đủ chỉ số IQ để đọc được 
cất gọi là "bức xạ tàn dư” thế nhưng nó có thể “dẫn 
đường " cho các gia đành trong quá trùnh đi tìm mộ mát 
tích. Điều đáng lưu ý là các bằng chứng này không phải 
là xác suât ngâu nhiên mà là hàng nghừn các ca kháo 
nghiệm khác nhau. 

Thần thức của người đã chết không chỉ lưu giữ được 
các thông tin trước đây mà còn Hếp tục cập nhật các 
thông tín sau khi chết. 

Các nhà nghiên cứu nếu chỉ coi thần thức của những 
người đã chết chỉ như băng, đĩa lưu giữ thông tn dưới 
dạng bức xạ tàn dư, và coí những nhà ngoại cảm, 
những giá đồng như những máy tính (A) để đọc các 


164 Phạm Ngọc Dương 


thông tin này thì khoa học sẽ đi vào ngõ cụt, không thể 
giải thích hiện tượng các giá đẳng có thể nói được cả 
thếng nước ngoài (wước đây người này chưa hề biết 
được ngoại ngữ này, hoặc tự nhiên lại rất giỏi đánh cờ 
mà quên hẳn chức năng "thất thịt" hàng ngày), 

Có nhiều liệt sỹ "nhập hồn” kể rằng họ đang hành 
quân ban đêm trong rừng thì bị đánh bom, không biết 
được rằng địa phương đó ở đâu, lịa phải dùng “kênh 
ngoại cảm khác" để tìm thây hài cốt liệt sỹ. 

Qua hàng ngàn ca khảo nghiệm, thấy rằng thần 
thức của người đã chết không chỉ lưu giữ thông tín mà 
còn tiếp tục cập nhật, xử lý thông tn, nó hoàn toản có 
thế tiếp tục tương tác ngược trở lạ đối với người đang 
sống, nói theo ngôn ngữ tín học họ không chỉ là đĩa 
mêm lưu giữ thông tín để cho máy chủ (là các nhà 
ngoại cảm) có thể đọc mà họ còn là chiếc máy tính thứ 
hai, với hệ điều hành đặc biệt, có thể tương tác với 
máy chủ, có thể làm thay đối 'cấu hình " và có thể làm 
thay đổi cả "hệ điều hành "của máy chủ trong khí "nối 


L2 


mạng " 

Anh Đồ Kiên Cường là nhà nghiên cứu say mê, đã 
tham khảo khá nhiều các thuát ngữ về vật lý, đã dũng 
cảm, dám tín vào suy luận của mình để làm căn cứ giải 
thích các hiện tượng ngoại cảm. Đó là điều đáng quý, 
và là điều rất cân thiết trong việc nghiên cứu khoa học. 


Hiện tượng ngoại cảm... 165 


Nhưng nếu chỉ dàng các- kiên thức thuần tuý vật ý để 
giải thích các hiện tượng ngoại cảm, tâm lính thì e rẰng 
sẽ sa đà vào cực đoan, dẫn đến sự giải thích ngây ngô. 

Tuy nhiên, giá anh Ấy có đủ duyên, được trực tiếp khảo 

nghiệm hoặc được trực bếp chứng kiến hàng ngân, 

hàng vạn các cuộc khảo nghiệm về khả năng ngoại cám 

thì chắc chấn anh Ấy sẽ tự điều chỉnh hầu hét các lý giải 

và kết luận trước đây của mình. 


PHẦN XI 


HHñI THắC HHẳ NĂNG 
cỦa các NHÀ NGOẠI CẲM NHƯ THẾ NÀO? 


Nhà nghiên cứu Nguyên Phúc Giác Hải cho rằng: 
“Khả năng của các nhà ngoại cảm là một chân trời rộng 
lớn cho các nhà khoa học nghiên cứu " Điều đó có nghĩa 
là khả năng của các nhà ngoại cảm rất lớn chứ không 
chỉ giới hạn trong chuyện tìm mộ, tuy nhiên, việc sử 
dụng khả năng của các nhà ngoại cảm phục vụ cho lợi 
ích quốc gia hiện rất hạn chế Các nhà khoa học ở nước 
ta mới tiến đến bước tìm hiểu thực tế thống kê số liệu 
và trên hành thử nghiệm. 


H” tại, ở nước ta có các ba cơ quan chuyên 
nghiên cứu về khả năng kỳ lạ của con người là 
Liên hiệp Khoa học Công nghệ tin học ứng dụng, 
Trung tâm Nghiên cứu tìm năng con người, Trung tâm 
bảo trợ văn hoá truyền thống. Liên hiệp Khoa học Công 
nghệ tin học ứng dụng thường phối hợp với Viện khoa 
học Hình sự (Bộ Công an) tiến hành các đề tài nghiên 


168 Phạm Ngọc Dương 


cứu nhằm phát hiện những người có khả năng đặc biệt. 
Cũng qua những cuộc nghiên cứu mà lật tẩy rất nhiều 
trò lừa đảo mang màu sắc mê tín dị đoan. Qua tổng kết 
cho thấy, có đến 99% số người tự xưng có khả năng đặc 
biệt đã bị cơ quan này lật tẩy bằng các biện pháp khoa 
học. Đặc biệt, Liên hiệp Khoa học Công nghệ tin học 
ứng dụng đã có thành công bước đầu trong việc khám 
phá khả năng con người để từ đó có cách bồi dưỡng, 
đảo tạo hợp lý nhằm kéo dài cũng như khai mở thêm 
khả năng của những người có khả năng đặc biệt. Ngay 
như lớp học cảm xạ, ngoài việc giúp các học viên nâng 
cao sức khoẻ, lớp học này đã thành công trong việc khai 
mở khả năng tiểm ẩn trong con người. Đã có một số 
ngưc ¡ có chút khả năng đặc biệt, khi qua huấn luyện 
của các rhà khoa học đã trở nên xuất chúng. Tuy nhiên, 
các nhà khoa học vẫn còn tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng 
trong nhiều năm nữa nên chưa tiện công bố. 

Khả năng hữu ích nhất của một số nhà ngoại cảm đó 
là hỗ trợ chữa bệnh, nâng'cao sức khoẻ. Các nhà khoa 
học của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người đã 
bỏ nhiều năm nghiên. cứu khả năng chữa bệnh của rhà 
ngoại cảm Nguyễn Thị Nghị, quê ở Hải Dương. 

Câu chuyện về cuộc đời của nhà ngoại cảm này 
mang nhiều màu sắc huyền bí, Chị Nghỉ là người đàn 
bà vô cùng bất hạnh. Lần thứ nhất xây dựng gia đình, 
chỉ sống được với người chồng mười ba ngày thì chồng 


Hiện tượng ngoại cảm... 169 


chị hy sinh ngoài mặt trận. Khi đó, chị còn rất trể nên 
gia đình tìm cho chị người chồng mới. Sống với người 
chồng này, chị sinh được hai người cơn, thế nhưng, khi 
đứa con thứ hai chào đời được mười lăm ngày thì anh 
lại hy sinh. Chị trở thành vợ của hai liệt sĩ. Với lòng 
kiên nhẫn hiếm có, chị đã nuôi hai con khôn lớn và hiện 
tại hai con chị đã trở thành công chức Nhà nước, có 
nghề nghiệp ổn định, sau khi tốt nghiệp đại học. 
Nhưng rồi, một trận ốm thập tử nhất sinh đã đánh quy 
chị. Nằm viện một thời gian thì bệnh viện trả chị về để 
gia đình chuẩn bị hậu sự. Bác sĩ tiêm thuốc gì cũng đẩy 
ra hết. Nhưng kỳ lạ thay, chị nằm co quắp suốt mấy 
tháng trời mà không chết. Đến tháng thứ tư thì tự nhiên 
nôn mật xanh mật vàng. Từ đó, chị chỉ muốn uống 
nước dừa non, nước trắng và nước trà đặc. Ngoài 
những thứ đó, chị không ăn gì hết. Cứ uống như vậy 
sau một tháng thì một hồm tự nhiên như có ai dựng 
đạy. Thế là chị ngồi dậy và đi lại như thường. Khi ấy, 
mọi người nhìn chị như người khác chứ không tin đấy 
là chị. Thế rồi chị Nghị có khả năng tìm mộ và chữa 
bệnh. Cách chữa bệnh của chị cũng vô cùng kỳ lạ, 
không phải dùng thuốc gì mà chỉ truyền năng lượng 
sang cơ thể người bệnh. Qua nghiên cứu của cả Liên 
hiệp Khoa học Công nghệ tin học ứng dụng và Trung 
tâm Nghiên cứu tiểm năng con người, thấy khả năng 
chữa bệnh của nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghỉ là có 


170 Phạm Ngọc Dương 


thật, vượt xa con số ngẫu nhiên. Tuy nhiên, các nhà 
khoa học vẫn còn đang nghiên cứu, thử nghiệm nên 
chưa công bố hoặc áp dụng rộng rãi trong cuộc sống. 
Nhà ngoại cảm Dương Thị Năng, ở Thái Nguyên cũng 
được các nhà khoa học đầu tư rất nhiều công sức từ cả 
chục năm nay để nghiên cứu và đã thành cả một đề tài 
khoa học, song cũng chỉ mới đưa ra số liệu, đánh giá, 
theo đõi tiếp, chứ cũng chưa thể chắc chắn khả năng 
của họ sẽ có mãi mãi để áp dụng vào thực tế, 

Các đề tài nghiên cứu tác động của nhân điện, tĩnh 
công dưỡng sinh đã thực hiện tương đối nhiều, song 
cũng chỉ mới đừng lại ở mức độ trắc nghiệm, đánh giá 
kết quả đã đạt được. Các kết quả nghiên cứu cho thấy 
tác động của các phương pháp đối với một số bệnh là 
rất khả quan, có thể ứng dụng điều trị cho điện rộng 
trong cộng đồng. 

Những bệnh như cao huyết áp, tiểu đường khá 
nhiều trong xã hội. Các nhà khoa học cho biết, khả 
năng của phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng 
sinh học có thể giúp cho những người mắc bệnh trên 
khắc phục giám nhẹ mức độ bệnh tật của mình. Các đề 
tài đã kết hợp cả Tây y để xét nghiệm các chỉ số y sinh 
trước và sau khi có tác động năng lượng sinh học. Kết 
quả người bệnh giảm được 70-80% những triệu chứng 
lâm sàng phát sinh. Vậy tại sao không thể phổ biến 
nhân rộng trong khi hiện nay có rất nhiều người có 


Hiện tượng ngoại cảm... 171 


khả năng giúp các bệnh nhân, đặc biệt là đối với bệnh 
nhân nghèo? 

Bệnh bướu cổ đơn thuần đã được nghiên cứu rất kỹ 
tại một số xã ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và phát hiện ra 
20% dân số mắc bệnh. Các xét nghiệm y tế trước và sau 
khi tác động bằng tĩnh công dưỡng sinh cho kết quả 
khỏi bệnh đến 90%. Những người mắc bệnh đủ mọi lứa 
tuổi đều công nhận bệnh đã thuyên giảm rõ rệt, sau khi 
chữa trị bằng các loai thuốc nội tiết Tây y không khỏi. 
Các nghiên cứu cho thấy, phương pháp tác động bằng 
năng lượng sinh học để chữa trị như nhân điện, tĩnh 
công dưỡng sinh, dưỡng sinh tâm thể... đã đạt kết quả 
rất khả quan. Nếu có sự đầu tư của Nhà nước có thể 
huy động nhiều người giúp các bệnh nhân chữa trị căn 
bệnh này, giảm được chỉ phí thưốc men rất nhiều. 

Đặc biệt, thời gian gần đây, các nhà khoa học đã 
phát hiện một số nhà ngoại cảm có khả năng chữa bệnh 
bằng tác động từ xa, tác động bằng năng lượng cảm xạ 
và dịch lý... 

Đi đầu trong hoạt động áp dụng khả năng đặc biệt 
để nâng cao sức khoẻ, chữa bệnh bằng khả năng đặc 
biệt là Liên hiệp Khoa học Công nghệ tin học ứng dụng. 
Đã có hàng chục trung tâm dưỡng sinh ra đời, dưới sự 
bảo trợ của Liên hiệp và đã có không ít sự kỳ diệu xây 
ra. Trung tâm Dưỡng sinh tâm thể do Đại tá, Tiến Sỹ, 
Nhạc sĩ Doãn Nho quản lý thậm chí đã chữa khỏi cho 


_. Phạm Ngọc Dương 


một trường hợp bị nhiễm chất độc da cam mà báo chí 
đã náo nhiệt một thời. Học viên tham gia những trung 
tâm này được chưa khỏi những bệnh thông thường thì 
rất nhiều. Những lớp học cảm xạ nhằm khơi gợi tiểm 
năng cơ thể, nâng cao sức khoẻ, giúp con người sống 
lạc quan, nhân văn thì đang cho kết quá tốt, được 
những học viên tham gia đánh giá rất cao, đem lại 
nhiều lợi ích cho cộng đồng. Hiện các nhà khoa học ở 
các cơ quan trên đang áp dụng phương pháp chữa bệnh 
bằng năng lượng sinh học để giúp người nghiện không 
tái nghiện và giúp người có HIV kéo dài sự sống và 
sống vui hơn. : 

Các nhà khoa học hiện đại nghiên cứu một số nhà 
ngoại cảm có khả năng chữa bệnh bằng truyền năng 
lượng sinh học cho người bệnh ở... khoảng cách xa. Các 
cuộc nghiên cứu, thử nghiệm đã được tiến hành tỉ mứ, 
- khoa học và cũng thu được những kết quả khích lệ. 
Cách chưa bệnh này không phụ thuộc vào không gian, 
"bác sĩ" ở Hà Nội có thể chữa bệnh cho người đang ở 
Hà Tây, TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, thậm chí cả bên... 
Mỹ(!). Chỉ cần "bác sĩ' và bệnh nhân tập trung tư 
tưởng đúng thời điểm, "bác sĩ" sẽ giải phóng năng 
lượng sinh học tác động đến các huyệt đạo trong cơ thể 
người bệnh. Cách chữa bệnh này không chữa khỏi hẳn 
được, song nó có tác dụng bổ trợ cho thuốc giúp người 
bệnh hồi phục sức khoẻ nhanh chóng. Đặc biệt, cách 


Hiện tượng ngoại cảm... 173 


chưa bệnh nhân điện này có tác dụng như thôi miên, 
giúp cơ thể người bệnh giảm đau tuyệt vời. Hiện nay, ở 
nước ta ngày càng có nhiều bệnh nhân ung thư. Khi 
bệnh viện hết khả năng cứu chưa thì thường trả về cho 
gia đình lo hậu sự. Những bệnh nhân ung thư trong 
thời gian chờ chết thường vô cùng đau đớn. Họ rên rỉ 
suốt đêm, bởi luôn có cảm giác như có đao đâm vào lục 
phủ ngũ tạng, muốn sống không được, muốn chết 
không xong. Các nhà khoa học đã làm rất nhiều thí 
nghiệm trên những trường hợp chờ chết vì ung thư. 
Những nhà ngoại cảm có khả năng chữa bệnh bằng 
truyền năng lượng sinh học đã thực hiện các đề tài 
nghiên cứu một cách nghiêm túc và kết quả đạt được 
qhật khó tin. Hầu hết những người mắc bệnh ung thư 
chờ chết đều giảm đau, nhiều trường hợp không thấy 
còn đau đớn gì, nên họ sống những ngày cuối đời rất có 
ý nghĩa. Tuy khả năng của các "bác sĩ đặc biệt" này 
không cứu sống được họ, rhưng đã giúp họ ra đi một 
cách thanh thần và người thân ở lại cũng bớt đau lòng. 
Qua đây, ta đặt câu hỏi, phải chăng biện pháp chữa 
bệnh bằng tác động năng lượng sinh học có liên quan 
đến hiện tượng giảm đau bằng thôi miên thịnh hành ở 
phương Tây một thời? 

Câu chuyện về khả năng chữa bệnh bằng truyền 
năng lượng sinh học từ xa của các nhà ngoại cảm nghe 
ra rất trái với khoa học, như trong phím giả tưởng, thế 


174 Phạm Ngọc Dương 


nhưng, các nhà khoa học nước ta cũng như trên thế giới 
đã có những kiến giải khá thuyết phục. 

Con người liên tục bức xạ các hạt ánh sáng photon 
dưới dạng trường sóng, Các nhà khoa học thế giới với 
các loại máy móc hiện đại đã chụp được hình ảnh 

. quẳng sáng này phát ra xung quanh cơ thể con người 
mà chúng ta vẫn gọi là hảo quang hay trường sinh học 
năng lượng. Các nhà tu hành "nhìn thấy" hào quang có 
hình hoa sen, Trường năng lượng sinh học là một dạng 
vật chất không khối lượng, có bản chất hạt và sóng. 
Chính vì không có khối lượng nên hạt photon có vận 
tốc di chuyển nhanh gấp 310 lần tốc độ ánh sáng. Như 
vậy, nếu vượt qua tốc độ ánh sáng nó đễ đàng đi vào 
chiều quá khứ và tương lai. Nếu phản bí ẩn của bộ não 
giải mã được sóng photon sẽ biết nhiều tim về cả quá 
khứ và tương lai. Việc sử dụng được những khả năng 
của trường năng lượng sinh học sẽ mở ra một kỷ 
nguyên mới, một nền văn minh mới cho nhân loại trên 
con đường chinh phục thế giới sống. Khả năng trở về 
quá khứ, đi tới tương lai bằng năng lượng sinh học hay 
chữa bệnh chỉ là những khả năng rất nhỏ mà thôi. 

Có một điều đáng tự hào là trong khi các nhà khoa 
học trên thế giới đang bỏ công sức, phát mỉnh ra máy 
móc hiện đại để tìm câu trả lời: "Trường năng lượng 
sinh học là g1? Do đâu mà có?"... thì các nhà khoa học 
của Liên hiệp Khoa học Công nghệ tin học ứng dụng đã 


Hiện tượng ngoại cảm... 1275 


tìm ra phương pháp tập luyện để khai mở, giải phóng 
năng lượng sinh học mạnh mẽ cho con người, đó chính 
là những bài học cảm xạ. Học môn cảm xạ, cơ thể người 
sinh ra rất nhiều loại năng lượng như từ trường, điện 
trường, đặc biệt là trường sinh học, có thể hút được các 
đồ vật. Theo ông Khanh, mỗi tế bào trên cơ thể chúng 
ta đều có nguồn năng lượng, song chúng ta không biết 
sử dụng nên năng lượng của các tế bào hoạt động 
không theo mong muốn của chúng ta. Nếu mỗi tế bào 
phát lăng lượng theo một hướng thì không khác nào 
trong đội bón mỗi cầu thủ đá một kiểu, không có chiến 
thuật, sự phối kết hợp nên không tạo ra sức mạnh tập 
thể. Tập cảm xạ sẽ giúp vô thức phát huy, vô thức sẽ 
tích hợp năng lượng của các tế bào theo một hướng, 
giải phóng năng lượng theo sự điều khiển của ý thức sẽ 
tạo nên lực cộng hưởng vô cùng mạnh mẽ (cũng như 
kéo co mà dùng lực cùng lúc thì mới tạo ra sức mạnh). 
Hiểu một cách đơn giản, cơ thể người có 80.000 tỉ tế 
bào, môi tế bào là một cục pin, nếu ta tích điện 80.000 tỉ 
cực pin lại thì sẽ tạo ra nguồn điện siêu lớn. Các võ sư, 
các nhà yoga là những người hiểu điều này nhất, họ đã 
biết cách tích hợp năng lượng cơ thể để làm được 
những việc phi thường: nằm trên bàn chông, cho Ôtô tải 
leo lên người... Thâm chí, các nhà yoga huyền thoại còn 
phát năng lượng sinh học làm cho cơ thể mình trôi 
bồng bềnh trên không, hoặc hạn chế sự hoạt động của 


176 Phạm Ngọc Dương 


tế bào ở mức thấp nhất nên có thể để người khác đem 
chôn xuống đất cả tháng không chết. 

Theo lý thuyết trên thì qua lưyện tập con người có 
thể giải phóng được năng lượng sinh học, song khả 
năng chữa được bệnh cho người khác không phải đơn 
giản. Những thiển sư tu hành khổ hạnh cả đời may Ta 
mới có được khả năng ấy chứ đừng nói đến người 
phảm trần. Tuy nhiên, đối với các nhà ngoại cảm thì lại 
khác, do những cơ duyên kỳ lạ đã khai mở được phần 
đặc biệt của tiểm thức bộ não và chính phần tiểm thức 
đặc biệt đó đã huy động được năng lượng sinh học vô 
biên trong cơ thể họ và việc họ truyền năng lượng sinh 
học đến cho người bệnh giúp người bệnh có chuyển 
biến cũng là điều dễ hiểu. 

Đành rằng các nhà ngoại cảm có khả năng huy động 
sức mạnh của trường năng lượng sinh học, song phải có 
sự tác động trực tiếp vào cơ thể người bệnh mới truyền 
được năng lượng chứ? Kiểu như phát động truyền 
năng lượng như trong phim chưởng Trung Quốc ta vẫn 
thường xem? Đối với các "bác sĩ có khả năng đặc biệt" 
thì dường như không gian gần hay xa cũng chẳng khác 
gì nhau cả, bởi với tốc độ và khả năng di chuyển của 
năng lượng sinh học (photon) thì chí một phần nhỏ cái 
chớp mắt nó đã đi hết một vòng trái đất. Không những 
tốc độ di chuyển của trường năng lượng sinh học cực 
lớn, gấp 310 tốc độ ánh sáng, mà nó còn có tính xuyên 


Hiện tượng ngoại cảm... 17? 


thấu và lan toả cao, xuyên qua tất cả mọi vật. Tuy 
nhiên, dưới tác động của ý nghĩ, nguồn năng lượng quý 
báu nảy sẽ đi tới được mục tiêu nhờ tiểm thức siêu 
phàm vượt không gian, thời gian của nhà ngoại cảm. 

Tính năng siêu phàm của năng lượng sinh học còn 
được thể hiện qua việc tác động lên những ruộng lúa, 
giúp năng suất, chất lượng gạo cao hơn mà không cân 
phải bón phân đạm hoặc phun thuốc trừ sâu. Một thời 
gian, những câu chuyện về trồng lúa nhân điện đã nổi 
lên nhưng cuộc tranh cãi, người thì cho là lừa bịp, 
người thì cho là kỳ lạ. Chắc chắn rằng, các cuộc tranh 
cải sẽ còn tiếp diễn, song các nhà khoa học đã tập trung 
nghiên cứu một cách nghiêm túc để tìm câu trả lời. Tuy 
nhiên, xét về khả năng vô biên Của con nieười, mà như 
lý thuyết, con người có thể hấp thư năng lượng vũ trụ, 
tức là từ các tia bức xạ của 200 tỉ thiên thể là đúng, thì 
khả năng chữa bệnh bằng năng lượng sinh học, tác 
động nhân điện lên cây cối chỉ là một phần vô cùng nhỏ 
và là khả năng vô cùng thấp của loài người đầy bí ẩn. 
Năng lượng sinh học, bí ẩn con người vẫn là một vũ trụ 
đây huyền diệu mà ta có thể tưởng tượng theo những 
gì ta muốn. 

Qua những câu chuyện về trường năng lượng sinh 
học, các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về khả năng 
đặc biệt của con người cũng gửi tới những kẻ tội phạm 
lời nhắn: đối với các nhà ngoại cảm tài ba, không kẻ 


178 Phạm Ngọc Dương 


giết người nào thoát được, bởi với họ, trái đất này vô 
cùng nhỏ bé. Thực tế, đã có cả ngàn kẻ giết người bị 
trường năng lượng sinh học của người bị hại "tố cáo" 
với nhà ngoại cảm và nhà ngoại cảm chẳng ngại ngần 
gì mà không báo cho công an. Người đời cứ tự hỏi: 
Hình như trên đời chẳng có kẻ giết người nào thoát 


được? Câu trả lời đã có rồi đó. 
l 


lÌ 
20200001, Hà 


4857 


Hiện tượng ngoại cảm... 179 


Để bạn đọc có cái nhìn rộng hơn về lĩnh vực ngoại 
cảm, tác giả xin đưa thêm vào cuốn sách nhỏ này hai 
tác phẩm kế về những con người có khả năng đặc biệt ở 
nước ta. ĐAV là hiện tượng vô cùng kỳ bí mả các nhả 
khoa học vân đang tiếp tục nghiên cứu, giải mã. Nhà 
nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác HẢI từng phát biểu 
trong một hội thảo: “Chuyện chị Hoàng Thị Thiêm nhìn 
được bằng 'con mắt thứ ba" quả là hiểm có không 
những ở Việt Nam mà trên thế giới cũng chưa từng 
xuất hiện" Ông Hải đã kêu gọi các nhà khoa học cả 
trong và ngoài nước đầu tư công sức nghiên cứu để có 
lời giải và áp dụng khả năng của chị vào những lĩnh 
vực có ích cho xã hội. 

Hiện tượng tập cảm xạ khiên cơ thể hút được đồ vật 
cũng vô cùng kỳ lạ, khó có thể lý giải được. Ông Giác 
Hải cho biết: "Trên thế giới có một hai trường hợp cơ 
thể người hút được đồ vật đã ầm ï lên rồi đẳng này ở 
Việt Nam có cả một lớp học, cả trăm người có khả năng 
đó thì đúng là từ cổ chí kim, từ Đông sang TÂy cũng 
chưa có". Tắc giả mong rằng, qua những tác phẩm này, 
bạn đọc sẽ thẤy tự hào hơn về con người và đâ? nước 
Việt Nam hết sức kỳ lạ, bí án. 


CHUYỆN LẠ VỀ CÔ GÁI 
NHÌN BẰNG... "CON MẮT THỨ BA" 


Các nhà khoa học đã tốn không ít giấy mực phân 
tích về hiện tượng “con mắt thứ ba", tức là một người có 
khẢ năng nhìn không phải bằng đôi mắt bình thường. 
Chuyện ấy chỉ có trên thế giới và rất hãn hữu. Đâu đó 
trong các tài liệu về Phật giáo cũng có nhắc đến 'con 
mắt thứ ba” mà các tín đồ phật tử gọi bằng những cái 
tên như mắt huệ, mắt tâm lĩnh, Phát nhãn, mắt thiên 
đàng... Tuy nhiên, những cầu chuyện đó ít nhiều mang 
hơi hướng huyễn hoặc. Thế nhưng, hiện tại, ở Việt Nam 
có một cô gái có khả năng nhìn bằng trán mũi thái 
dương và đã được khẳng định qua hàng chục cuộc thí 
nghiệm của các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về 
những hiện tượng dị biệt. 


CUỘC THÍ NGHIỆM BÍ MẬT 


hà khoa học Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc 

Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng 
dụng Việt Nam cùng các đồng nghiệp là các nhà khoa 
học đã âm thầm nghiên cứu rất nhiên hiện tượng lạ 
lùng như "khu vườn chữa bệnh" ở Long An, "làng cháy" 
ở Quảng Nam, "làng ma" ở Bắc Giang, những chiếc 
mâm quay ở miền Nam Trung Bộ... Đặc biệt, trong hơn 
chục năm qưa, ông Vũ Thế Khanh và các thành viên là 
các nhà khoa học trong Liên hiệp Khoa học công nghệ 
tín học ứng dụng đã có cả ngàn cuộc thí nghiệm, đề tài 
nghiên cứu về những khả năng được coi là đặc dị của 
con người trên khắp cả nước. Tổng kết các cuộc nghiên 
cứu, thí nghiệm, các nhà khoa học ở Liên hiệp nhận 
thấy, có đến 98 - 99% khả năng đặc dị của con người là 
"trò ma", là lừa bịp. Như vậy, con số 1-2%, dù vô cùng 
nhỏ bé, đù còn phải nghiên cứu nhiều, song như Vậy, 
sự tồn tại những khả năng đặc dị là có thật? Có nhiều 
chuyện kỳ quái mà các nhà nghiên cứu đã từng gặp 
như: khả năng nhìn thấy linh hồn, nhìn thấy quá khứ, 
nói chuyện với người âm... song dù đã nhiều lần thử 


Hiện tượng ngoại cảm... 183 


nghiệm, nhiều lần giật mình với kết quả là đúng sự 
thực, song các nhà khoa học vẫn chưa dám công bố, vấn 
phải lặng lẽ nghiên cứu, đi tìm lời giải đáp thuyết phục. 
Tôi đã từng được ông Vũ Thế Khanh cho xem một đoạn 
phim quay cuộc thí nghiệm về một hiện tượng mà 
người ta gọi là bị... ma nhập. Đó là một con "ma chứa" 
nhập vào khiến mặt mũi đỏ gay đỏ gắt, nói giọng con 
gái, cứ cười khanh khách và đặc biệt cái bựng tự nhiên 
trương phình lên như người chửa tám tháng (?!). Khi 
các nhà khoa học dùng roi đâu vụt vào cơ thể anh ta, 
thì tự nhiên "con ma" thoát ra ngoài, và cái bung anh 
dẫn dần xẹp xuống (?!). Không biết có tin nổi chuyện 
này hay không, nhưng quả thực đoạn băng tôi xem là 
hoàn toàn sự thật. Việc thỉnh thoảng anh ta bị như thế, 
các nhà khoa học ở Liên hiệp đã nghiên cứu nhiều lần, 
song vẫn chưa tìm ra lời giải đáp thuyết phục cho hiện 
tượng trên nên vẫn chưa dám công bố kết quả. Người 
đời thì cứ cho rằng, đó là hiện tượng ma nhập. Những 
chuyện lạ xảy ra ở nước ta mà các nhà khoa học có Liên 
hiệp Khoa học tin học ứng dụng đã nghiên cứu thành 
các đề tài là rất nhiều và nó thực sự quá quái lạ mà đôi 
lúc ta không thể phủ nhận, cho rằng đó là vớ vẩn, mê 
tín dị đoan. Chẳng hạn như chuyện về những người có 
khả năng tìm mộ, trò chuyện với các liệt sĩ. Những 
trường hợp này Liên hiệp hiện quản lý rất nhiều và họ 
đã tìm ra cả vạn ngôi mộ liệt sĩ trên khắp cả nước trong 


182 Phạm Ngọc Dương 


hàng chục năm qua, thậm chí, một nhà ngoại cảm còn 
tìm được cả người sống bị thất lạc từ ngày còn bé, nay 
đã hơn 60 tuổi ở Hà Tây. Đối với người dân thì những 
chuyện trên thuộc lĩnh vực mê tín, tâm linh, song đối 
với các nhả khoa học chuyên nghiên cứu những khả 
năng đặc dị cúa con người thì hoàn toàn mang tính 
khoa học thuần tuý. Ông Vũ Thế Khanh lý giải rằng, 
mỗi con người, mỗi sự vật trên trái đất đều có một loại 
sóng đặc biệt mà khoa học chưa tìm ra được bằng máy 
móc thông thường. Khi sự vật mất đi, khi cơn người tan 
biến vào cát bụi thì loại sóng bí ẩn đó vẫn lưu lại trên 
trái đất có thể hàng trăm, hàng ngàn năm, thậm chí là 
vĩnh viễn. Năng lượng bộ não cơn người là vô tận, con 
người mới chỉ khai phá được một phần rất nhỏ, song 
đối với một số người, vi những lý do nào đó, do cơ 
duyên trời cho, hoặc do bệnh tật, tác động của ngoại 
canh, nội lực đã khai mở được phần bí ân của bộ não, 
ma phần bí ấn này có khả năng giải mã được những 
loại sóng đặc biệt đó. Hiểu một cách đơn giản thì chiếc 
tivi hoăc chiếc radio có thể giải mã được các tần số 
sóng, nhà ngoại cảm vó thể ví như chiếc tivi hay chiếc 
radio vậy. Những câu chuyện về những hiện tượng lạ, 
những con người có khả năng đặc dị ở nước ta cũng 
như trên hế giới là rất nhiều, tuy nhiên, chuyện về một 
có gái có thể đọc được chữ, nhìn thấy mọi vật bằng... 
trán, bằng mũi, bằng hai thái dương thì đúng là từ cổ 


Hiện tượng ngoại cảm... 185 


chí kim chưa từng gặp bao giờ ở nước ta và cũng có thể 
nói là độc nhất vô nhị trên thế giới. 

Tôi đã nghe phong thanh về cô gái có khá năng đặc 
dị này từ mấy năm trước, khi ông Vũ Thế Khanh kể lấp 
la lấp lưng trong những lúc có chút men rượu. Những 
câu chuyện của ông bao giờ cũng hảo hứng và những 
cuộc thí nghiệm luôn đây màu sắc bí ẩn, lôi cuốn. Tuy 
nhiên, khi tôi đặt vài câu hỏi liên quan đến cô gái đặc 
biệt kia thì ông Vũ Thế Khanh tĩnh liền và lắng sang 
chuyện khác ngay, mặc cho tôi thuyết phục đủ kiểu. 
Mấy năm nay, thi thoảng tôi lại điện thoại hoặc ghé 
Liên hiệp Khoa học Em học ứng dụng "thăm" và "tiện"... 
hỏi thăm về cô gái có "con mắt thứ ba", nhưng cũng chỉ 
nhận được nhõn một câu "đang nghiên cứu". Đối với 
ông Vũ Thế Khanh, cô gái này là nhân vật đặc dị nhất 
mà ông từng gặp, cho nên ông quyết tâm nghiên cứu 
thật kỹ cảng trước khi công bố. Cách đây không lâu, 
nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải khi trả lời 
phỏng vấn trên truyền hình cũng nhắc đến cô gái có 
khả năng kỳ lạ trên, song nhất định không tiết lộ thông 
tin gì thêm. Tôi cũng đã từng gọi cho ông Hải, song 
cũng thất bại. Một số nhà báo biết chuyện này cứ tiếc 
ngẩn tiếc ngơ. 

Thời gian trôi đi, không hiểu thương xót cho sự 
"nhiệt tình" của tôi hay sao mà mới sáng sớm ông Vũ 
Thế Khanh đã điện báo tôi đến ngay Liên hiệp Khoa 


186 Phạm Ngọc Dương 


học tin học ứng dụng để gặp người phụ nữ có "con mắt 
thứ ba" với điều kiện không được dẫn ai theo và nếu 
viết báo thì không được nêu địa chỉ cụ thể của cô gái. 
Các nhà khoa học chưa muốn công bố kết quả các cuộc 
nghiên cứu về người phụ nữ kỳ lạ này là vì chưa có lời 
giải đáp thuyết phục, hơn nữa nếu công bố địa chỉ cự 
thể cửa người phụ nữ này trên báo chí sẽ có nhiều 
người tò mò tìm đến làm ảnh hưởng đến cuộc sống 
riêng tư của chị. Tác giả chỉ xín cung cấp tên của người 
phụ nữ đó mà thới, chị tên là Hoàng Thị Thiêm. 

Mới đầu giờ sáng mà căn phòng tầng 4 đã chật kín 
các nhà khoa học của hai cơ quan chuyên nghiên cứu 
hiện tượng lạ, khả năng đặc dị của con người là liên 
hiệp Khoa học tin học ứng dụng, Trung tâm Bảo trợ 
Khoa học kỹ thuật truyền thống. Ngoài ra còn có một 
số nhà khoa học của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công 
an đến để chứng kiến, ghi nhận. Hiện tại, Viện Khoa 
học hình sự cũng đang vào cuộc nghiên cứu nhằm vận 
dụng khả năng của chị Thiêm để góp phần trong việc 
phá các vụ án phức tạp, cần đến khả năng nhìn đặc biệt 
của chị. 

Ông Vũ Thế Khanh và các nhà khoa học trong Liên 
hiệp Khoa học tin học ứng dụng đã làm rất nhiều cuộc 
thí nghiệm về khả năng đặc biệt của chị Thiêm, song 
lần này là lần tập hợp đầy đủ các nhà khoa học nhất và 
địa điểm thực hiện cuộc thí nghiệm là ngay tại phòng 


Hiện tượng ngoại cản... 187 


làm việc của ông. Với việc bố trí kỹ càng như thế này, 
mọi sự sắp xếp để lừa bịp là không thể xảy ra, hoặc nếu 
có xảy ra cũng sẽ bị các nhà khoa học phát hiện ngay 
lập tức. 

Khác với tưởng tượng của tôi, cô gái tên Thiêm 
không có vẻ ngoài gì đặc biệt, như một ảo thuật gia, 
một phù thuỷ, hay như từ hành tỉnh khác đến chẳng 
hạn. Chị Thiêm ngoài 30 tuổi, mặc áo thẫm màu, chiếc 
quân kẻ giản dị, trông chị chất phác và bình thường 
như bao cô gái lam lữ ở các vùng quê. 

Phương án thực hiện cuộc thí nghiệm đã được vạch 
sẵn từng bước. Qua mỗi bước thí nghiệm thông minh 
của các nhà khoa học, khả năng của cô gái sẽ được bộc 
lộ và những toan tính, những chuyện bịp bợm sẽ dễ 
dàng bị lộ tẩy. 

Ông Vũ Thế Khanh đã làm thí nghiệm nhiều lần với 
chị Thiêm nên khuôn mặt ông không có vẻ vừa háo hức 
vừa nghỉ ngờ như những nhà khoa học được chứng 
kiến lần đầu. Lần thứ nghiệm này ông tập hợp nhiều 
nhà khoa học của ba cơ quan hàng đầu Việt Nam 
chuyên nghiên cứu hiện tượng lạ cốt để cùng hợp tác đi 
tìm lời giải thích cặn kẽ, có sức thuyết phục. Sau khi đã 
trình bày kết quả các lần thí nghiệm trước, những đặc 
điểm sơ lược về thân nhân của chị Thiêm, ông tiến 
hành làm thí nghiệm trước sự chứng kiến của đông đảo 
các nhà khoa học đứng ngồi xung quanh. Chiếc camera 


188 Phạm Ngọc Dương 


cũ kỹ mà ông Đức mua lại của điện ảnh quân đội được 
bật lên, cuốn băng sè sè. 

Bước đầu tiên, ông Đức yêu cầu chị Thiêm nhắm 
mắt lại. Sau khi chị đã nhắm tịt cả hai mắt trước sự 
chứng kiến của mọi người thì một nhà khoa học cầm tờ 
Chuyên để An ninh thế giới mà tôi mang đến tiến về 
phía chị Thiêm, Nhà khoa học này giơ tờ báo lên trước 
mặt, chị Thiêm cũng ngước mặt lên theo như thế chị 
nhìn thấy mọi hành động của nhà khoa học này. Tất cả 
những người đứng kiến lần đầu đều trố mắt kinh ngạc. 
Nhưng ngạc nhiên hơn là chị đọc báo... bằng trán rất 
trồi chảy. 

Đé mới chỉ là bước đầu tiên của cuộc thử nghiệm. 
Dể hoá giải mọi nghỉ ngờ khi một số người đặt câu hỏi: 
"Liệu chị Thiêm có nhìn theo kiểu tỉ hí hay không?", 
ông Vũ Thế Khanh dùng mẩu băng dính đen mà thợ 
điện dùng để quấn những điểm nối, hở của đây điện 
đán hai mí mắt chị Thiêm lại. Với hai mẩu băng dính 
chắc chắn, chị Thiêm cố mở thế nào, hai mí mắt cũng 
không nhích lên được. Tuy nhiên, khuôn mặt chị Thiêm 
vẫn thanh thân và vanh vách đọc hết trang này đến 
trang kia của tờ báo như bất cứ một người bình thường 
nào. Đây là tờ báo vừa phát hành buổi sáng mà tôi cảm 
đến, nên nhiều khả năng chị Thiêm chưa được đọc lần 
nào chứ đừng nói đến chuyện chị đã đọc thuộc lòng. 
Tất nhiên, bất kỳ một loại tài liệu nào đưa ra trước đôi 


Hiện tượng ngoại cảm... 189 


mắt dán chặt bằng miếng băn dính đen ngòm kia chị 
Thiêm cũng đều đọc rất trôi chảy. 

Để loại bỏ khả năng đôi mắt của chị Thiêm đặc biệt 
đến nỗi có thể nhìn xuyên thấu lớp mi và băng dính 
mỏng, các nhà khoa học dùng tiếp tờ tạp chí để che 
trước hai mắt, tuy nhiên, chị Thiêm vẫn đọc làu làu 
như khỏng hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí các nhà 
khoa học mang cả cuốn sách dày hơn 10cm che trước 
mắt, cũng không gây khó khăn gì cho việc tiếp nhận 
thông tin của chị Thiêm từ những tờ báo. Lạ lùng hơn, 
chị Thiêm... ngước trán lên tường là đọc chính xác 
từng giây, từng phút trong chiếc đồng hồ treo tường; 
chị chỉ tay, gọi tên, miêu tả hình đáng, mầu áo quần 
từng giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học đang đứng, ngồi 
khắp phòng, khiến các nhà khoa học đi đến từ ngạc 
nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một nhà khoa học còn 
cẩn thận bằng cách dùng chính đôi tay của mình bịt 
hai mắt chị Thiêm lại, nhưng mọi vật vẫn sáng tổ như 
ban ngày trước mắt chị. Một nhà khoa học khác thì 
nghĩ ra cách dùng hai chiếc cốt sứ dày chụp cả vào hai 
mắt chị Thiêm và đem cuốn Kinh dịch bày trước mắt 
chị, chị vẫn đọc lưu loát, không sai một lỗi chính tả. 
Ngay cả nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cũng 
đã từng mất mấy ngày trời để sáng chế ra một chiếc 
kính có mắt kính đen ngòm, dày cộp, ôm kín mắt chị 
Thiêm, song ông ngồi quan sát chị cả ngày, chị vẫn 


190 Phạm Ngọc Dương 


đeo kính và làm việc bình thường, xem tivi, đọc sách 
như không có chuyện gì xảy ra. Người khác đeo chiếc 
kính đặc biệt của ông, trước mặt sẽ chỉ là bóng đêm 
đen kịt mà thôi. 

Để tìm ra vị trí "con mắt thứ ba" của chị Hoàng Thị 
Thiêm, các nhà khoa học che kín cá khuôn mặt chị lại. 
Lúc này, dù cố gắng thế nảo chị cũng khóng nhìn thấy 
gì nữa. Như vậy, dù "con mắt thứ ba" của chị nằm ở 
đâu trên khuôn mặt thì nó cũng đã bị che khuất. Ông 
Vũ Thế Khanh kéo dần vật che mắt từ phía đỉnh đầu 
xuống phía cằm. Khi vật che hở phần trán, điểm giữa 
hai lông mày thì chị đã lại nhìn được. Chị Thiêm cũng 
khẳng định rằng, chị nhìn được là nhờ con mắt ở trán, 
phía trên sống mũi, điểm giữa hai lông mày. Chị nhận 
thấy có một luồng ánh sáng chiếu từ trán ra và thu 
nhận được những hình ảnh trước mắt như một chiếc 
máy quay phim vậy. Chuyện nghe cứ như vị bồ tát có 
con mắt giữa trán ở trong phim Tây Du Ký ấy! 

Ông Vũ Thế Khanh cùng các thành viên trong đoàn 
nghiên cứu tiếp tục bịt khắp mặt của chị Thiêm lại và 
chỉ để hở một điểm nhỏ ở mũi theo yêu câu của chị. 
Thật ngoài sức tưởng tượng khi chị có thể nhìn thấy 
mọi vật và đọc được mọi loại sách báo từ... mũi. Các 
nhà khoa học lại che mũi và để hở một bên thái đương. 
là lại một sự sửng sốt mới: Thái đương của chị Thiêm 
cũng có mắt. Che thái đương bên phải, chị đọc bằng 


Hiện tượng ngoại cảm... 191 


thái đương bên trái. Theo lời kể của chị Thiêm và ông 
Vũ Thế Khanh, người đã 4 năm miệt mài, âm thâm 
nghiên cứu hiện tượng lạ này thì chị Thiêm không 
những có "con mắt thứ ba" mà điều đặc dị là bằng sự 
điểu khiển từ suy nghĩ của chị, "con mắt" sẽ phát huy 
tác dụng ở trán, ở hai bên thái dương hoặc ở mũi. Do 
vậy, dù có bịt cả hai mắt, che cả mặt, song chỉ cần hở ra 
một trong 4 điểm trên khuôn mặt là chị Thiêm nổ xe 
máy phóng vù vù trên đường đông rgười qua lại. Điều 
nảy ông Vũ Thế Khanh cũng đã làm thí nghiệm cả rồi. 
Chính chị Thiêm, trong hoàn cảnh bịt mắt đã chở ông 
Đức dọc đường làng, vượt qua cả chướng ngại vật do 
các nhà khoa học sắp xếp. 

Theo ông Vũ Thế Khanh, cách đây 4 năm, khi ông 
bắt đầu nghiên cứu chị Thiêm thì thi thoảng chị mới 
bộc lộ khả năng đặc biệt. Mỗi khi khả năng của chị bộc 
lộ, gia đình lại gọi ông đến làm thí nghiệm và lần nào 
cũng thành công mỹ mãn. Thời gian gần đây, "con mắt 
thứ ba" của chị đã ổn định hơn và có thể sử dụng bất cứ 
lúc nào. 

Về khả năng đặc dị của chị Thiêm, theo lý giải bước 
đầu của các nhà khoa học là do cơ duyên đặc biệt, có 
thể là một ngoại lực hoặc nội lực nào đó đã vô tình 
đánh thức một cơ quan bí ẩn của não bộ mà các nhà 
khoa học chưa phát hiện ra. Việc chị Thiêm nhìn được 
bằng "con mắt thứ ba" là rất lạ đời, bởi chị không hề tập 


192 Phạm Ngọc Dương 


thiển, không tập yoga mà theo chị và gia đình thì chị 
cũng chẳng có tiền sử bệnh tật hay bị một chấn thương 
nào. Hoàn cảnh gia đình chị cũng bình thường như 
những gia đình khác. Chị sinh ra trong một gia đình 
làm-nghề nông ở Hải Phòng. Chị đã lấy chồng, có con 
và hiện đang sống với chồng ở Lương Sơn (Hoà Bình) 
rất bình thường như bao người phụ nữ khác. 


LÝ GIẢI CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC 
VỀ "CON MẮT THỨ BA" 


au buổi thí nghiệm về khả năng nhìn bằng trán, 

mũi, thái đương của chị Thiêm, các nhà khoa học 
vẫn chưa có được kết luận mới, chính xác về hiện tượng 
này. Tuy nhiền, một vài nhận định ban đầu cũng phân 
nào hé lộ được những khả năng tiểm ẩn của con người. 
Cũng như vũ trụ bao la, bộ não con người bé nhỏ, song 
còn vô vàn điều bí ẩn mà ta chưa khám phá hết được. 

Trong đống tài liệu mà ông Vũ Thế Khanh tham 
khảo, các nhà khoa học trên thế giới nhận định, "con 
mất thứ ba" có thể là cơ quan giúp một số người có 
được những khả năng đặc biệt như tiên trí hay thần 
giao cách cảm... Còn đối với các nhà yoga, các thiển sư 
lỗi lạc thì bất cứ ai trong chúng ta cũng có con mắt đó, 
vấm đề là có biết "mở" nó ra hay không. 

Khả năng đọc được chữ hay xem được phim ảnh 
trong phong bì đán kín, nhìn xuyên qua tường bê tông 
của nhiều nhà ngoại cảm không phải quá hiếm trên thế 
giới. Khoa học hiện vẫn chưa giải thích được thấu đáo 


194 Phạm Ngọc Dương 


hiện tượng này, song trong truyền thuyết cổ xưa của 
phương Đông lại khẳng định con người có những trung 
tâm năng lượng đặc biệt có khả năng đọc và phát ra các 
dạng ý nghĩ và nó được gọi là "con mắt thứ ba". Ta có 
thể thường xuyên bắt gặp "con mắt thứ ba" được gắn 
trên trán các vị thần qua hình vẽ hoặc các pho tượng tại 
những ngôi chùa. Một số nhà nghiên cứu lại cho rằng, 
đây chính là ký ức về "những tổ tiên có nguồn gốc 
ngoài trái đất" của nhân loại! Theo truyền thuyết, con 
mắt đó giúp họ có khả năng tiên trị, thôi miên, thần 
giao cách cảm, tác động từ xa, thu nhận kiến thức trực 
tiếp từ trí tuệ vũ trụ, nhìn được quá khứ và tương lai... 

Những nhà yoga tài ba trên thế giới đều khai thác 
được những khả năng tâm lý khác thường. “Con mắt 
thứ ba" của một số nhà yoga có tác dựng như những ta 
X-Quang, đi xuyên qua các bức tường, nhìn thấy vật 
đằng sau, hoặc phát hiện được kho báu dưới lòng đất. 
Họ còn có thể quan sát được các sự kiện diễn ra ở bất 
cứ thời gian nào và bất cứ ở đâu trên trái đất. Ở Ấn Độ, 
những người có khả năng như vậy được gẹ. là 
Trikalazna, có nghĩa là người biết được cả quá khứ, 
hiện tại, tương lai. Ở Châu Âu người ta gọi là nhà 
chiêm tĩnh học. 

Tài năng của các nhà yoga phụ thuộc vào sự phát 
triển của "con mắt thứ ba" và sự phát triển đó được chia 
thành 4 mức độ khác nhau: 


Hiện tượng ngoại cảm... 195 


Mức thứ nhất cho phép nhìn thấy những vòng hào 
quang phát tiết từ đổ vật, con người. Trong Phật giáo, 
những vòng hào quang đó được gọi là tĩnh hoa, tỉnh 
lực. Hào quang phát ra từ mỗi người đều có một hình 
dạng, màu sắc khác nhau, phụ thuộc vào sức khoẻ, 
trạng thái tâm lý của người đó. Chính vì thế, các nhà 
yoga đạt được mức thấp nhất cũng có thể dự đoán 
được bệnh tật của con người thông qua việc quan sát 
hảo quang phát ra xung quanh cơ thể họ. 

Mức thứ hai, có thể nhìn xuyên qua các đồ vật, đọc 
được ý nghĩ của người khác, thậm chí nhìn rất rõ con 
chim đang bay trên không trung, ở rất cao và xa, trong 
khi người bình thường không thể nhìn thấy gì. Tuy 
nhiên, khả năng nhìn xuyên thấu là chưa rõ ràng và 
chưa bên vững. 

Mức thứ ba chính là sự hoàn thiện của mức thứ hai, 
khi đó, những hình ảnh quan sát bằng "con mắt thứ ba" 
sẽ có chất lượng không kém gì mắt thường. "Con mắt 
thứ ba" sẽ như một chiếc máy ảnh, chụp được tí mỉ, chi 
tiết từng sự kiện diễn ra trong cá quá khứ, hiện tại và 
tương lai. 

Các nhà khoa học khẳng định, dựa vào cấu trúc của 
bộ não, vật báu trời cho, bất cứ người nào cũng có thể 
đạt được ba mức đệ trên bằng cách luyện tập kiên trì, 
bài bản. Đối với những người khiếm thị, "con mắt thứ 


196 Phạm Ngọc Dương 


ba" sẽ được bộ não kích thích hoạt động và việc khai 
mở nó sẽ nhanh chóng và đễ thành công hơn. 

Mức độ cao nhất, luyện đến độ tỉnh thóng thì hiếm 
người làm được. Để đạt tới ngưỡng này, con người cần 
phải cống hiến toàn bộ cho sự nghiệp hoàn thiện về 
tình thần. Khi đã đạt đến mức độ tuyệt đình của giai 
đoạn thứ tư, con người sẽ không cần học ai và không 
cần học cái gì nữa. Khả năng tính thần sẽ cho phép con 
người biết và nhìn thấy tất cả những gì mong muốn, 
không phụ thuộc vảo thời gian và không gian. 

Các nhà khoa học Anh và Đức thì giải thích sự tôn 
tại của "con mắt thứ ba" tương tự như một số loài động 
vật. Thực tế, những động vật có "con mắt thứ ba" không 
phải là hiếm, phổ biến nhất là ở những loài bò sát, đặc 
biệt là rắn và thần lằn. Chúng có một con mắt ở thóp 
nằm ngay dưới một lỗ nhỏ trên phần xương sọ và được 
phủ một lớp da mỏng, bán trong suốt khiến và cơ quan 
này rất nhạy cảm với sóng milimet và từ trường. Nhiều 
khả năng nó còn thu nhận được các loại sóng siêu âm 
và hạ âm. Nhờ đó, loài bò sát thường có khả năng biết 
trước thâm hoa thiên nhiên như động đất, núi lửa phun 
trào, bão từ... 

Đối với con người, chứng ta cũng có bằng chứng 
khá thuyết phục về "con mắt thứ ba". Cơ quan kỳ lạ này 
đôi khi nằm trên thóp hoặc gáy. Đó là trường hợp của 


Hiện tượng ngoại cảm... 197 


Emi Hanson, một cô gái 25 tuổi, sống tại thành phố 
Culumbus (Mỹ). Emi có tới ba con mắt, trong khi mắt 
thứ ba nằm sau gáy lại nhìn rõ hơn hai con mắt thường 
vốn bị cận của cô. Hỏi nhỏ, Emi phải để tóc dài để che 
con mắt này đi, nhưng bọn trẻ đã phát hiện ra và người 
ta đặt cho cô cái tên Cyclops (tên người khổng lỗ một 
mắt trong thần thoại Hy Lạp). Khi lớn lên Emi được rất 
nhiều nhà khoa học nghiên cứu và các kết quả nghiên 
cứu được công bố rộng rãi trên báo chí. Do vậy, Emu 
không còn cảm thấy ngượng nữa mà để tho rất nhiều 
người xem. Giờ đây, Emi đã lấy chồng và sinh con bình 
thường như những phụ nữ khác. Đối với Emi, con mắt 
thứ ba rất có lợi khí cô có thể xem truyền hình bằng gáy 
hay quan sát được đằng sau khi lái xe mà không cần 
kính chiếu hậu. 

Tiến sĩ Pravdivtsev, người Nga, đã bỏ gần như cả 
cuộc đời để nghiên cứu Emi Hanson và những người có 
khả năng phát ra năng lượng sinh học từ một điểm nằm 

- trên trần. Ông khăng định rằng, bằng nghiên cứu về 
phôi thai hiện đại, có thể tìm thấy "con mắt thứ ba" ở 
tháng thứ hai của phôi thai, nhưng con mắt này sẽ dần 
mất ởi khi thai nhị tiếp tục lớn và chỉ còn là tuyến yên 
trước tiểu não mà thôi. 

Khác với các loài bò sát nguyên thuỷ, ở con người, 
con mắt này dần chưi sâu vào bên trong lớp xương sọ. 


-98 Phạm Ngọc Dương 


Hầu hết ý kiến của các nhà khoa học trên thế giới đều 
nhận định rằng, cơ quan bí ẩn trên chính là tuyến 
epiphysis (tuyến quả thông), một bộ phận nhỏ cỡ hạt 
đậu, có hình dạng quả lê và màu đó nâu, nằm ngay 
trước tiểu não. Theo nhận định của các nhà khoa học, 
trong quá khứ, bộ phận này có thể to bằng hạt nhãn. 
Hiện các nhà khoa học vẫn chưa phát hiện được 
chức năng của tuyến epiphysis, song những chuyển 
động của nó thì rất lạ, xoay đảo như mắt người. Điều 
đặc biệt là nó cũng có thấu kính và các thành phần cảm 
thụ màu sắc như mắt. Qua phân tích, trong epiphysis 
có chứa những mẩu khoáng chất hình câu, có kích 
thước 0,5mm và có những cấu truc đạng tỉnh thể silic. 
Nhiều khả năng những vì tỉnh thể nảy là nơi chứa đựng 
thông tin dạng ba chiều về toàn bộ cơ thể con người. 
Còn nhà nghiên cứu nổi tiếng người Nga Voronezh 
Anatoly Rodionov thì nhận định rằng, "con mắt thứ ba" 
nằm ở vùng tỉnh hoặc vách xương chẩm ở đầu người từ 
cách đây nhiều thế ký. Con mắt này rất hữu ích và có 
một số tác dung đặc biết. Nó như một thấu kín hội tụ 
truyền đi tối đa thông tin mà nó nhận được, giúp con 
người giám sát xưng quanh một cách toàn diện. Tuy 
nhiên, trong suốt thời kỳ tiến hoá, con mắt này đã dịch 
chuyển vào sâu trong não. Điều này có liên quan rất rõ 
đến nền nghệ thuật Ấn Độ, bởi trong các tác phẩm 


Hiện tượng ngoại cảm... 199 


nghệ thuật cổ xưa, bao giờ họ cũng vẽ một con mắt ở 
trán và họ coi đó là trung tâm có khả năng đặc biệt 
bằng ngoại cảm vô hình. Cũng theo nhà khoa học này 
thì những người dồi đào sinh khí, tràn đầy sức sống 
thường hay có từ trường sinh học, trong điều kiện nhất 
định, những từ trường này có thể trở thành "con mắt 
thứ ba", điểu quan trọng là phải biết khai thác tối đa 
nguồn năng lượng sinh học huyền ảo và tinh tế trên và 
điểu khiển được nó trong cơ thể mình thì nó mới phát 
huy tác dụng. 

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy một 
quy luật khá thú vị, đó là những người có khả năng 
thông tin đặc biệt phần xương trên chóp móng đến 
mức chỉ còn như một lớp da, tương tự như con mắt của 
rắn, thần lằn và một số loại bò sát. Phải chăng, 
epiphysis có liên quan đến thị giác và những thông tin 
đặc biệt của con người? 

Trở lại với câu chuyện về người phụ nữ tên Hoàng 
Thị Thiêm mà tôi đã miêu tả trong một cuộc thí nghiệm 
về khả năng nhìn bằng "con mắt thứ ba". So sánh với 
những lý giải của các nhà khoa học trên thế giới thì 
"con mắt thứ ba" của chị đặc biệt hơn, khó lý giải cụ thể 
hơn rất nhiều. *Con mắt thứ ba" của chị có lức ở trán, có 
lúc ở mũi, có lúc lại ở hai bên thái dương và hoàn toàn 
chịu sự điều khiển bằng tỉnh thân của chị. Vậy biết giải 
thích hiện tượng kỳ lạ này bằng cách nào? 


200 Phạm Ngọc Dương 


Nhà khoa học Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết, bộ 
não cơn người là một chiếc máy siêu vi tính, mà hiện 
giờ chúng ta mới chỉ biết sử dụng một phần chức năng 
của nó, cũng như chiếc điện thoại di động có rất nhiều 
chức năng mà chúng ta chỉ sử dụng được vài chức răng 
trong đó. Do vậy, muốn sử dụng những chức năng còn 
lại chúng ta phải học. Cũng như vậy, bộ não con người 
có từ 100 đến 200 tỷ neron thần kinh (số liệu của Bách 
khoa toàn thư Ánh năm 2002), nhưng chúng ta mới chỉ 
sử dụng một phần rất nhỏ trong nhiều tỷ neron thần 
kinh đó. Còn nhiều trung tâm khác trong não người mà 
chúng ta chưa khai mở được. Để khai mở được những 
trung tâm này, từ hãng ngản năm trước, các thuật sĩ, 
các nhà yoga không ngừng ởi tìm phương pháp tập 
luyện để khai mở những trung tâm mà bình thường nó 
đóng kín. Bằng các phương pháp tập luyện yoga, chủ 
yếu là phương pháp prana yoga, người ta có thể khai 
mở được những trưng tâm đó và có thể còn rất nhiều 
giác quan mới sẽ được phát hiện chứ không phải chỉ có 
năm giác quan thông thường. Để làm được điều đó, đòi 
hỏi phải có chương trình tập luyện riêng và đặc biệt là 
tính kiên nhẫn. Có những trường hợp chỉ tập lưyện một 
thời gian đã có thể khai mở được những khả năng siêu 
thường, nhưng cũng có những người phải tập rất lâu 
mới có thể đạt được vài khả năng đặc biệt. Theo nhà 
nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải thì chị Thiêm có thể 


Hiện tượng ngoại cảm... 201 


nhìn bằng "con mắt thứ ba" là do chị đã mở được luân 
66. Tuy nhiên, cũng như rất nhiều người có khả năng 
đặc biệt khác ở nước ta, mặc đù không phải do luyện 
tập yoga mà có được, song có thể đo những tác nhân 
bên ngoài kích động vào vỏ não (chẳng hạn như tai nạn 
xe cô, chấn thương sọ não, mắc bệnh nặng...) đã vô tình 
mở ra được những trung tâm vốn bị đóng từ ngàn xưa. 
Theo nhà yoga số 1 Việt Nam Nguyễn Thế Trường, 
đối với những người luyện yoga đến mức thượng thừa 
thì chuyện nhìn thây mọi sự vật, hiện tượng xảy ra 
trong vũ trụ không có gì lạ, chứ đừng nói đến chuyện 
chỉ là đọc chữ khi nhắm mắt. Một số nhà yoga của Ấn 
Độ, Tây Tạng, giam mình trong hang động, tu luyện 
suốt cuộc đời đã có thể làm chủ được bản thân, khai mở 
được những bí huyệt, huy động được những tiềm năng 
sâu Ấn trong cơ thể mình, nắm được chìa khoá tác động 
đến những tầng bậc sâu kín của "cái tôi đích thực", đạt 
được những khả năng siêu phàm bí ẩn, tới được cảnh 
giới tối cao làm biểu hiện “bản tính chân như", hợp nhất 
cá thể cùng bản thể vũ trụ... Khi các nhà yoga hoà hợp 
được với vũ trụ thì quyển năng của họ là không thể 
lường hết được. *ý thức con người như một táng băng, 
phân ta nhận ra chỉ là phần nổi, còn tiểm thức là phẩn 
chìm. Yoga có rửtững phương pháp khai thác được 
phần tiểm năng còn chìm lặn ở trong mỗi cơn người. 
Do vậy, yoga có thể làm sáng tỏ những bí ẩn của con 


202 Phạm Ngọc Dương 


người trong vũ trụ. Đối với chị Thiêm, tuy không thể 
nói là đã hoàn thiện bản ngã nhờ luyện tập yoga, song 
nhờ cơ duyên đặc biệt trời cho đã khai mở được những 
bí huyệt trong bộ não. Tuy nhiên, theo ông Trường, 
những gì trời cho thì rồi trời cũng sẽ lại lấy đi, do vậy, 
nếu chị Thiêm không tiếp tục có sự luyện tập đứng bài 
bản, có sự hướng dẫn của những chuyên gia về yoga 
hoặc thiển tông thì đến một độ tuổi nào đó, khả năng 
này sẽ dần biến mất và đó sẽ là một điều rất đáng Hếc 
đối với các nhà nghiên cứu về tiềm năng con người. 
Nhà nghiên cứu Vũ Thế Khanh, người đã bỏ công 
sức làm các thí nghiệm về chị Thiêm trong suốt 4 năm 
trời qua thì khẳng định rằng, những người luyện thiển 
cũng có thể khai mở được khả năng không nhìn bằng 
mắt. Hiện tại, ông cũng đang nghiên cứu một số trường 
hợp nhìn bằng "con mắt" ở trần của một số thiển sư, 
song ông không cung cấp địa chỉ vì đối với những 
người luyện thiển họ cần có sự yên tĩnh, tập trung 
luyện tập. Tuy nhiên, kể cả những thiền sư lỗi lạc nhất 
cũng chưa luyện được đến mức nhìn mọi vật rõ ràng 
như chị Thiêm, đặc biệt lại có thể nhìn bằng cả trán, 
mũi và hai bên thái dương. Ông Đức chưa công bố lời 
giải thích cụ thể, song ông đã liên hệ hiện tượng nhìn 
bằng "con mắt thứ ba" của chị Thiêm có những cơ chế 
đặc biệt giống với rất nhiều loài bò sát như các nhà 
khoa học trên thế giới đã nhận định. Tuy nhiên, theo 


Hiện tượng ngoại cảm... 203 


ông Đức, khả năng của một số loài động vật còn ghê 
gớm hơn nhiều. Chắng hạn như một số loài cá, ngoài 
việc có thể cảm thụ ánh sáng bằng da, nó còn phân tích 
nhanh chóng màu nước để thay đổi màu da cho lẫn với 
màu nước nhằm che mắt kẻ thù. "Con mắt thứ ba" của 
chị Thiêm là tuyến epiphysis trong não như các nhà 
khoa học trên thế giới phân tích hay do những điểm 
trên da của chị Thiêm có những cấu tạo đặc biệt còn 
phải tiệp tục nghiên cứu bằng nhiều cuộc thí nghiệm và 
bằng khoa học hiện đại. Ông Đức cũng khẳng định 
rằng, việc nhìn bằng trán, mũi, thái dương của chị 
Thiêm hoàn toàn không có tính chất ma quái và khoa 
học sẽ giải thích được trong thời gian tới. 

Theo các nhà khoa học, ở Hội người mù Hà Nội 
cũng có một số trường hợp khiếm thị đã khai mở được 
"con mắt thứ ba" do tập thiển công phu. Nhà nghiên 
cứu Nguyễn Phúc Giác Hải đã gặp chị Tú, người bị 
hỏng hoàn toàn hai mắt, nhà ở Láng Hạ. Theo chị Tú, 
khi ngồi thiền, chị đã nhiều lần thấy được hình ảnh trên 
tivi bằng "con mắt" đặc biệt ở vùng trán. Khi nhà khoa 
học Nguyễn Phúc Giác Hải đến gặp chị Tú, chị đã nhận 
ngay ra ông khi ông bước vào nhà. Chị Tú bảo, đã vải 
lần "nhìn" thấy ông Hải trên chương trình "Những 
chuyện lạ Việt Nam" nên khi ông bước vào nhà là chị 
nhận ra ngay. Tuy nhiên, việc nhìn bằng "con mắt thứ 
ba" của chị Tú là rất hãn hữu và mờ nhạt. Khả năng này 


204 Phạm Ngọc Dương 


chỉ chợt đến rồi chợt biến mất. Việc chị Tú có chút khả 
năng đặc biệt là do rất chăm chỉ học thiển trong 4 năm 
qua. Hiện một ông thầy dạy thiển đang tập luyện cho 
những người khiếm thị ở Hội người mù Hà Nội như chị 
Tú để khai mở tiềm năng bí ẩn của "con mắt thứ ba". 

Như vậy, cơ chế không cần nhìn thẳng bằng mắt 
thường đã là một sự thực. Nhiều tài liệu cổ khắng định 
khả năng đặc biệt này có thể được đánh thức nhờ tập 
luyện thiên công phu hoặc yoga và hiệu quả cũng đã 
có, hư vậy, một tia hy vọng mới dù rất ít ỏi đã mở ra 
cho người khiếm thị. 


Hiện tượng ngoại cảm... 205 


MỤC LỤC 
Trang 
° Lời nhà xuất bản... Suuay so 
se Ý kiến của Hội đồng kử khoa học liên mi li khoa 
học công nghệ tin học ứng dựng.................................. 7 


© Bí Ấn hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm và 
những lý giải của các nhà khoa học............................ 15 

- Phần I Giáo sư Trần Phương và hành 
trỉnh tìm hài cốt em gái đẩy bí ẩn........................17 


- "Trận đồ bát quái" của nhà ngoại cảm 


Nguyễn Văn NHÀ... ccsssi6icc2xk0s010á,u8n0 21 
-_ Phần 1T Thực hư quanh chuyện "gọi hồn"......... 31 
-_ Phần 1J Tìm người còn sống sau 60 nắm 

THẤT làế (0016x626 s244g4010112260144A51ãd8/ba6iai2 43 
-_ Phần 7V. Con đường trở thành nhà ngoại 

CATNLL2z3625600166 46.09 5 G38811020/126380140008 6 ae S7 


-_ Phần V. Thực hư chuyện liệt sĩ tìm người 
thân qua nhà ngoại cảm Phan Thị Bích 


- Phân Vĩ Chuyện của người 50 lần vào 
Nam tìm anh và bí mật về trận đánh đầy 


2065 Phạm Ngọc Dương 


- Phần VJJ Tìm các anh dưới hổ sâu 


3130 8 nh 6U g7 
-_ Phần VI Linh hồn có tồn tại hay không?.......119 

- Phân JX Tiềm thức khai mở khả năng 
di BIMU 6 2x 016k si cbigtffMooslco se 133 
-_ Phần X. Câu chuyện về bức xạ tàn dư............... 151 

-- Phần XI Khai thác khả năng của các nhà 
ngoại cảm như thế nào?............................ o5 s22 167 

e Chuyện lạ về cô gái nhìn bằng... "con mắt 
tư BA -‹‹Ễ-6tianivdlleestenuaadiseuwWblsasiaseuag 181 
-_ Cuộc thí nghiệm bí mật......................-.....--- ---- +. S22 182 


s Lý giải của các nhà khoa học về "con mắt 


HIỆN TƯỢNG NGOẠI CẢM 
HIỆN THỰC VÀ LÝ GIẢI 
PHAM NGỌC DƯƠNG 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
HOÀNG CHIÍ DỮNG 
Biên rạp: BẠN BIỂN TẬP 
Sửa bản in: NGUYÊN THỊ NGỌC THANH 
Vẽ bia: NGUYÊN THU HÀ 
Trình bảy: NGUYÊN MAI ANH 


In 2000 cuốn, khổ 13,5x20,5cm. tại TTƠN in Khảo sát và xây 
đựng. Giấy phép xuất bản số: 732-2008/CXB/27-29/HĐ. In 
xong và nộp lưu chiếu quý TV năm 2008. 


PHAM NGỌC DƯƠNG 


HIỆN TƯƠNG 


NGOAI CẢM 


hiện thực và lý giải 


Hơn 7.000 hài cốt liệt sĩ nhờ có sự góp sức của các 
nhà ngoại cảm được tìm ra và đưa trở về với gia đình 
Và người thân. Cuốn sách Hiện tượng ngoại cảm - hiện 
thực và lý giải của Pham Ngọc Dương không đề cập tới 
tất cả các cuộc tìm kiếm ây mà chỉ kể lại những cuộc tìm 
kiếm tiêu biêu nhất như Giáo sư Trần Phương đi tìm 
hài cốt em gái, cuộc tìm kiếm hài cốt nhà yêu nước 
Lương Ngọc Quyên, mộ lãnh tụ khởi nghĩa Hoàng 
Công, Chât, các mộ liệt sĩ đưới lòng hồ sâu Dắklốp, mộ 
tập thể liệt t sĩ tại Tây Nguyên bạt ngàn... ly kỳ, hấp dân 
và có cơ sơ khoa học 

Cuốn sách còn g;iới thiệu gương mặt các nhà ngoại 

cam Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Văn Nhã, Thầm 
Thúy Hoàn, Nguyễn Phị Nguyện, 
kha năng ngoại cảm tìm mộ, nói chủ 
bức xạ tàn dư, con mắt thứ ba, người 


Giá: 32.000đ 


